PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao 
gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 100 đầu sách 
nghiên cứu vả ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ Sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muôn ân tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


PHẬT §IÁ0 
WÀ THÙI ĐẠI 


Niệu chỉnh: 
Phú Tuệ, Thích Nữ Tâm Minh 


NXB PHƯƠNG ĐÔNG - 2010 


MỤC LỤC 


TỔN IỚ7I.THỊTC LÍ asass,esstvesilieakdajssbbosbsblskiztasgsEbssfsag 2aalzasktbaisazligtoea, 1X 
Chương 1: Hiện đại hóa Phật giáo ...................................- 1 
im rilfnni Khách: (NT ssocsselacstx0su6346044elagtoafasasagslmss Ki 
Thiết lập mối quan hệ giữa người tại gia và xuất gia........... 5 
Bội HọeTii6U TH GaaiougboglescedjbicdtGaasutlleiobsbadvfxieu 6 
Chuyển hiệa tự TÃÖ cessscotx lá 40 10004.Ễ1261cA0Ac01420iss 002 § 
Chuyên hóa tâm tHỨC o6 66061016 010061 6a 0660631601160, 10 
Vai trò của đắng cứu rỗi..................-----¿- s- s+cs+scrsrkerxsrserkee 12 
Ảnh hưởng của phong tục tập quán ..................... -.-- --s- 5+: 13 
EHDILETả0 0 :HUGHE TỶ 56 áaeooziiblaedlbdeissladlbsbsibisasSdei 15 
Vận dụng tiềm TI1fØ D9011]: Ìsszxosss2y3923648,21000.3280ã0142xxaessairaMGi 16 
Tìm về đạo Phật nguyên chắt.....................-- 2 2 2 +5+s£xszxd 18 
Kinh tụng cho người tại gia và xuất gia........................----- 21 
Tiếp nhận tác phẩm khách quan......................------ s22 22 
Phát triền một đạo Phật nhập thế .......................-.-- 2 + se c5: 24 
Chương 2: Khủng hoảng và hoằng pháp...................... tui 
Ý thức khủng hoảng và cách hoằng pháp ........................ - 2Ð 
Ý thức về sự khủng hoảng ............................--- 5-5-7555 cc<cssccee 30 
Hoằng pháp trong thế kỷ XXI..........................-----52c5s5sccsa Kb) 


Nhu cầu hiện đại hóa Phật giáo......................-- 2 255525: 41 


VỈ * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Phương pháp hiện đại hóa Phật giáo......................... ...- ------- 45 
Nới rộng biên giới hoằng pháp ......................------ 2z 2+5: 47 
Chiến lược hoằng pháp ....................- 2-5 s+cs+x++z+2xs+zezsez 46 
n1 7011110101112212022 2 cŸcŸ non 49 
Về hai quyên sách chống phá Phật giáo.......................------ 33 
Cảm tưởng về chuyến hoằng pháp ở Mỹ..........................- 61 
Chương 3: Vai trò phụ nữ................................-- 5c 67 
Sơ lược truyền thống tụng niệm....................-- 2-2: 25s z2 69 
Tiếp cận các học thuyết.......................-- 2 + se x+cseExcrcxecrsrkee 7 
À TỢI C173 TA GiiTfL TU TT Gas xssgssbsfoy029)463ssi5360asgsssss2 75 
Cũlo LíT TUC ĐÌGG YU, DTDO TỚI svusseiasssssasboaluasdilssfilssojsadaavdei S0 
Cách tần Vì: lỚI lAO si seiccsssvscstyssvosrlylX0vyvssoskldstyes nvessiyio 83 
Bình đẳng và vô ngã .........................-- ---- 2s cxcceEcEckerrrkee S5 
371107185: 8. 87... S7 
Chương 4: Áp dụng đạo Phật vào đời sống................... 9] 
Về một bộ kinh thánh Phật giáo.....................-- 2-2-2 25s: 93 
Có thể phục hưng đạo Phật Ân Độ không?......................- 96 
Phát triển phong trào quy y tập thỂ.....................----- 2s: 100 
Cách áp dụng Phật giáo vào đời.......................... ---‹++-<<s<<<+2 102 
Ứng dụng đạo Phật trong đời sống vợ chồng .................. 103 
Ứng dụng đạo Phật trong đời sống bì PT 105 
Ứng dụng đạo Phật nâng cao đời sống tâm linh.............. 106 
'THIẾE: PFIT Big (EU asssesiseatssarliatlgseoicsbeasdôiaelislogjocfS0e2iktSdi 109 
Chương 5: Tuổi trẻ tự lực và hóa giải ......................... 113 
LUỠI GaIHI THÊ TÌ ¿š:::¿z2z54sxcx25ssias3ytcsieaslleessstdsblslassyatonbi 115 
Đạo Phật cho từng độ tuôi ......................---- 5-52 2cczsz se: 115 


Nhận xét chung về hai độ tuổi ...................---2- 2: 2555252 116 


MỤC LỤC * VÏÏ 


Bất mãn — nhu cầu của sự thăng tiến .........................----- 118 
Tuổi trẻ cần có bất mãn....................----2- 2 2 2+c2+se£Esrserxeẻ 119 
Bắt mãn tuổi già nên tránh......................---- 2-2 2+2 cxszxees 120 
Tự lực và tha ÏỰC........................-- -- - - 2c 2 21 1 11 S* n3 11 ke rrrrez 121 
Tiếp cận tha lực từ hai góc độ. ........................----- 2 cs+sz +: 123 
Ảnh hưởng phong tục tập quán đối với đạo Phật............. 125 
Mối quan hệ giữa tự lực và tha lực ........................------s--: 128 
Phật giáo và chính thể ......................---- 2-2522 2+cszse£xsrsees 132 
Dùng từ bi để chuyển hóa......................--2- 2-5252 ccscsecxsrses 136 
Học tập phương thức từ nước bạn.........................-. -- «+: 142 
V1 JLtI173 TH 00T lozasovwoeE9ausgiaeeolvaoabissliastosdÐe 146 


Chương 6: Ảnh hưởng chuyến đi của Thiền sư Nhất 


Hành Tin VIỆT NHÍ san 662t100066606003606h6613 6610322856 149 
Sức sống từ trận mưa nguỒn.....................-- 2 2 2 z+zserxsrsd 151 
Bồ sung nguồn dữ liệu.......................-- 2-2-2522 2+cszsecxerse l5 
li Dinh HS sessesseeeisseáosesdass305144k0s63ảa4593304À4% 155 
Giá trỊ trận Imư...................... - -- c2 21111111119 533351 111 krkrrres 157 
Phật giáo và chính thỂ...................... ---- 2 22 2+2 £+Eszxerxsrseei 158 
Bii0C ÿHHT: ii: sssssssasssybsssdaygsaraesssoiissssgd24isessssoiafsi ló1 
Ð)0tơ ]lfG CO THANH Ø TÀI. TÍ2isekasatiaiasaseialaspbbs4sasdss4lx4xesssiaask 163 


Tiếp nhận từ trận mưa.........................-- 2-2 52 ©++££+£xe£xczxecred 166 


LỜI GIỚI THIỆU 


& 


Cuốn sách này ghi lại những lời phỏng vấn của Hội Phật 
Học Đuôc Tuệ với Thây Thích Nhật Từ, nhân dịp Thây hoăng 
pháp ở Hoa Kỳ năm 2004. 


Người Phật tử hải ngoại hôm nay, trong hoàn cảnh “một 
chốn đôi quê” đang ấp ủ những nỗi niềm cần được giải đáp. 
Niềm riêng là đối với đạo pháp và dân tộc. Niềm chung là 
với Phật giáo và thế giới. 

Chúng ta đang đi vào thế kỷ XXI và cũng là những 
năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3. Thời gian cứ trôi đi, trôi 
mãi chẳng chờ đợi ai! Cuộc đời cũng cứ chảy theo dòng 
sông không hề ngừng nghỉ. Vẫn đề đặt ra là, chúng ta đã 
làm được gì cho cuộc sống hôm nay và ngày mai? Nghĩ 
xa hơn nữa thì đạo Phật đã chuyên hóa được những øì trên 
địa cầu này và đã đóng góp được những gì cho nhân loại 
hôm nay cùng tất cả chúng sinh mai sau? Một trong những 
chức năng của Phật giáo là phụng sự nhân sinh và đem lại 
an bình cùng hạnh phúc cho cuộc sống! Trong chức năng 
đó, vào hoàn cảnh xã hội đương thời, Phật giáo đang ở vị 
trí nào để đáp ứng nhu cầu thời đại hầu việc cứu độ được 
viên mãn? 


X *PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Nhìn ra thế giới, về mặt chính trị và kinh tế, người ta đang 
sắp xếp để hình thành một trật tự thế giới mới trong bối cảnh 
đa văn hóa, đa chủng tộc và đa tôn giáo. Chỉ xét về mặt tôn 
giáo không thôi, có đến hàng chục ngàn khuynh hướng khác 
nhau. Nhưng nếu kể đúng ý nghĩa. một tôn giáo có tô chức, 
hệ thống, giáo chủ, giáo lý và tín đồ... thì cũng không nhiều. 
Tuy nhiên, người ta đánh giá chỉ có 4 tôn giáo lớn, trong đó 
Phật giáo là một. 

Từ khi khoa học có mặt và phát triển thì con người chạy 
theo nhu cầu vật chất, đổi hướng tư duy, mất dần niềm tin tôn 
giáo, khiến các tôn giáo cũng bị thử thách và khủng hoảng. 
Trong thực trạng đó, chúng tôi đã đặt một số câu hỏi dựa vào 
những diễn biến đã và đang xảy ra đối với Phật giáo, đã được 
thầy Thích Nhật Từ giải đáp thành tài liệu này. 

Toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được phân ra thành nhiều vẫn 
đề. Từ nỗi lo về sự khủng hoảng của Phật giáo đến nhu cầu 
hiện đại hóa và làm sao mở rộng vấn đề hoằng pháp cùng 
việc đem đạo vào đời... Sau nữa là thắc mắc xem có cách nào 
làm sống lại đạo Phật ngay nơi quê hương của đức Thế Tôn 
không? Đồng thời, cũng nhìn thấy những âm mưu chống phá 
đạo Phật bằng cách viết sách xuyên tạc cùng truyền thông 
bóp méo thường xảy ra. Ở đây chỉ dẫn chứng 2 thí dụ đề cảnh 
giác. Câu hỏi sau cùng là, xin thầy cho biết cái nhìn của thầy 
qua chuyến vân du qua Mỹ này. 


Độc giả có thể tìm thấy trong tập sách nhỏ này một cuộc 
vẫn đáp đây thú vị và hấp dẫn. Câu hỏi là những nỗi niềm 
trăn trở của người Phật tử, lời đáp là thái độ của một vị thầy. 
Cả hai đều đối thoại từ sự nhận xét với ngôn ngữ rất thăng 
thắn và xây dựng. 


Bài học mà mỗi người rút ra qua cuộc trao đôi này là tùy 
mức độ nhận thức của từng người. Hiện nay, chúng ta đang 


LỜI GIỚI THIỆU * XỈ 


sông trong một thế giới đầy những biến động tâm thức, giống 
như một giòng sông nước đang chảy xiêt mà trong kinh gọi 
là “bộc lưu”. 


Có lần được hỏi cách làm sao qua khỏi bộc lưu, đức Phật 
đã trả lời: “Như Lai không dừng lại, Như Lai không bước tới 
nên qua được bộc lưu. Vì dừng lại sẽ bị chìm mà bước tới thì 
bị cuốn đi.” Đó là thái độ sống của người tỉnh thức mà chúng 
ta phải học và áp dụng. 

Đề kết thúc phần giới thiệu tập tài liệu này, chúng tôi xin 
mượn lời của đức Đạt Lai Lạt Ma gửi gắm đến giới trẻ trên 
khắp thế giới trong một cuộc phỏng vấn bởi 2 giáo sư tâm lý 
Mỹ Dawn Engle và [van SuvanJieff năm 1955 như sau: 


“Các bạn thân mến, là con người sống trên hành tinh nhỏ 
bé này, thời gian luôn trôi chảy và chuyên biến. Trên một 
phương diện nào đó, vạn vật chuyên biến là rất tốt, vì nếu 
không đổi thay thì những hiện tượng tiêu cực vẫn còn. Nhờ 
sự chuyên đổi mà người ta luôn có niềm hy vọng. Lúc này, 
tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều là, vạn vật luôn chuyển 
đổi thay theo chiều hướng tốt hơn. Sự đổi thay chứa đây giá 
trị nhân sinh! Tôi nghĩ rằng, đó là cách sống mà chúng ta nên 
theo đuôi.” 


Phật giáo không lìa cuộc sống, không xa dòng đời mà chỉ 
làm đẹp xã hội, chuyên hóa con người tiến đến chân - thiện 
- mỹ. Mong rằng sau khi đọc xong tài liệu này, quý vị sẽ 
hướng về tương lai, nhìn thấy con đường chuyên pháp luân 
mới hợp tình, hợp lý, hợp cảnh đúng theo thời đại. 


California, ngày 13/12/2005 
Mật Nghiêm 


Chương I: 
HIỆN ĐẠI HÓA 
PHẬT GIÁO 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 3 


Bài trả lời phỏng vấn của Thầy Thích Nhật Từ về vấn đề: 
Hiện Đại hóa Phật giáo nhăm áp dụng thực tiên trong đời 
sông, đem lại lợi ích thiệt thực cho muôn loài. 


Cư sĩ Mật Nghiêm (CSMN): Kính bạch thây! Nhân dịp 
sắp đến mùa lễ Vu lan, theo chúng con biết, lễ Vu lan là đại 
lễ của Phật giáo và mang đậm tính truyền thống dân tộc. 
Thực ra, Phật giáo Bắc tông và Nam tông có sự khác nhau. 
Bắc tông tổ chức lễ kỷ niệm ngày Vu lan, Nam tông thì chỉ 
dâng y vào ngày rằm tháng bảy. Chúng con được biết, đời 
nhà Đường năm 582 bắt đâu cổ vũ làm lễ hội Vu lan. Có dư 
luận cho rằng, những kinh điển được viết sau này đêu từ bên 
Trung Hoa. Xin thầy cho biết về vấn đề này? 


Thích Nhật Từ (TNT): Vu lan là lễ hội văn hóa rất quan 
trọng bởi được đặt trên tinh thần truyền thống văn hóa: 
“Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý báo hiểu của con cháu đối 
với những bậc cha mẹ đã khuất. Nhân cơ hội đó, Con người 
mở rộng tình thương đến với những. người quá cô bất hạnh 
khác. Tuy nhiên, đề cập tới nguôn gốc ra đời của lễ hội như 
cư sĩ vừa nêu có rất nhiều vẫn đề phức tạp tạo nên sự tranh 
luận và sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta xác định, lễ hội 
Vu lan chỉ có trong Phật giáo đại thừa Trung Hoa. Không có 
bản kinh Vu Lan nào trong đại tạng kinh của người Tây Tạng 
cũng như chữ Sanskrit hay tiếng Pàli. Từ đó, người ta đặt ra 
tính chính thống và không chính thống của nó. 

Nhìn nhận khách quan 

Khi tiếp xúc kinh J4 Lan và kinh Báo Ơn Phụ Mẫu, chúng 

tôi có cái nhìn khác. Ở đây, không đặt nặng về vấn đề nguồn 


gốc ra đời hay tính văn bản học của nó. Chúng tôi chỉ đặt 
trọng tâm trên giá trị hành trì khi ứng dụng nó như một truyền 


4 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thống văn hóa. Nếu tiếp xúc dưới góc độ này thì giá trị lợi lạc 
sẽ cao và nhiều hơn. Tính cách, giá trị ngài Mục Kiền Liên 
nêu trong kinh f Lan hoàn toàn khác với những tính cách, 
giá trị ngài đã đóng góp cho lịch sử hoằng pháp của đức Phật. 
Bên cạnh tướng quân chính pháp Xá Lợi Phất, Ngài Mục 
Kiền Liên nổi tiếng về thần thông đệ nhất và là cánh tay trái 
của đức Phật. Hình ảnh đức Mục Kiên Liên có lòng hiếu thảo 
không hề biết đến trong lịch sử của người ân Độ là sự kiện 
có thật. Với tính cách một con người lịch sử, có thể thấy mẫu 
chốt của sự chuyền tiếp có thể tạm gọi là sự chuyên nghiệp 
giữa ngài Mục Kiền Liên trong quá khứ và ngài Mục Kiền 
Liên ở thời hiện tại của đức Phật. 

Trong đời quá khứ, ngài Mục Kiền Liên từng nổi tiếng 
là kẻ bắt hiếu, sự bất hiểu này do ngài quá thương người vợ 
của mình. Lúc đầu, ngài là người con rất hiếu thảo, sau đó 
người vợ hoạn thư không muốn chia sẻ tình cảm của chồng 
cho bắt cứ ai khác, dù là cha hay mẹ ruột. Bà tìm cách phân 
ly tình cảm thiêng liêng đó bằng cách trước mặt ngài Mục 
Kiền Liên bà hiếu thảo hết mình, nhưng sau lưng thì đánh 
mắng, chửi bới, thậm chí còn bỏ đói. Cha mẹ của ngài Mục 
Kiền Liên rất hiểu tắm lòng con, ông bà không muốn đặt 
con mình trong hoàn cảnh khó xử, nếu theo cha mẹ thì mắt 
vợ và ngược lại. Hai ông bà cứ nhẫn nhịn chịu đựng để con 
được hạnh phúc, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người vợ 
không chấp nhận mức độ ứng xử đó, bà đưa ra sự lựa chọn, 
nếu chọn vợ thì phải bỏ cha mẹ hoặc chọn cha mẹ thì phải ly 
dị vợ. Trong tình huống đó, ngài Mục Kiền Liên đã chọn con 
đường làm người con bắt hiểu. Ngài đưa cha mẹ đến bên bờ 
vực, tặng cha mẹ một chiếc gậy trên chiếc xe lăn để đây cha 
mẹ xuống vực sâu. Ngài Mục Kiền Liên quay đi đúng lúc bà 
mẹ bị tai nạn. Bà cất tiếng hô to, con ơi chạy đi! Con ơi chạy 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 5 


đi, mẹ và cha đang bị nạn, kẻ cướp giêt giật, nhưng thực tê 
không có kẻ cướp nào cả. Tác nhân tạo ra biên cô khô đau đó 
chính là ngài Mục Kiên Liên, con trai của bà. 


Với lòng thương tưởng của bậc cha mẹ, luôn luôn đặt giá 
trị và sự trưởng thành của con cái lên trên nên vợ chồng bà 
sẵn sàng mong cái chết, sự bất hạnh đó về phía mình chứ 
không muốn con mình cùng chịu. Trước tình cảnh đó, ngài 
Mục Kiền Liên mới xót xa về mẹ. Mẹ đứng trước cái chết 
do chính mình tạo ra ấy thế mà vẫn hoài vọng, mong mỏi 
con hãy chạy đi để được thoát chết. Ngay giờ phút ấy, Ngài 
ăn năn hồi hận thì quá muộn, cái chết đã diễn ra! Từ đó đến 
những kiếp về sau, khi ngài Mục Kiền Liên có mặt, ngài 
luôn luôn phát nguyện làm TưỜi con hiếu thảo. Dựa vào yêu 
tố đó, biến có trong tiền kiếp nào đó mà bản kinh đại thừa về 
sau, đặc biệt kh li Lan đã vẽ ra một ngài Mục Kiền Liên đầy 
lòng hiểu thảo là quan trọng nhất chứ không phải thần thông và 
nhờ lòng hiếu thảo đó, thần thông trở thành một công cụ nhưng 
vẫn không vượt ngoài sức mạnh lôi kéo của nghiệp lực. Nghĩa 
là, ai tạo ra hệ quả xấu thì người ấy phải chấp nhận hậu quả, 
không thể để người khác thay thế, gánh chịu hộ, phải tự tháo gỡ, 
chuyền hóa bằng chính cái tâm của người đã tạo. 

Triết lý của kinh Jú Lan, ngoài giá trị lòng hiếu thảo, còn là môi 
quan hệ rất thiêng liêng, dù có thể nó ra đời rất muộn, không có 
mặt trong truyền thống kinh đại thừa, nhất là trong truyền thống 
Nam tông nhưng nó vẫn là cái cần phải truyền thừa. 

Thiết lập mối quan hệ giữa người tại gia và xuất gia 

Thứ nhất, mối quan hệ giữa người xuất gia và người tại 
gia được thiết lập. Truyền thống kinh ƒw Lan đã thiết lập mối 
quan hệ đó ở mức độ, người xuất gia đặt hết tâm lực, sức lực 
của mình vào sự tu tập để chuyển hóa nghiệp lực, nhờ sự đầu 


Ó * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tư đó người xuất gia trở thành rường cột, điểm tựa của tâm 
linh, cái mà người tại gia với vai trò, thời gian giới hạn, trách 
nhiệm gia đình nặng nề không cho phép làm được. Bên cạnh 
chuyện học hỏi cung kính, người tại gia có chức năng hỗ trợ 
người xuất gia về vật chất, điều đức Phật từng nói, đây là 
con đường giao lưu, một bên cung ứng tỉnh thần và tâm linh, 
một bên hỗ trợ vật chất, hai bên cùng đạt được giá trị lợi lạc 
như nhau. Có nghĩa, hai bên đều hưởng cùng giá trỊ, không 
bên nào nghiêng vê một phía, vì nêu đặt nặng về vật chất thì 
cuộc đời sẽ dẫn đến bế tắc, nặng về tinh thần và tâm linh mà 
không có vật chất thì tỉnh thần và tâm linh không thể nào 
trưởng thành được. 


Đức Phật tạo ra nhịp cầu quan hệ rất thân mật để hỗ trợ 
lẫn nhau, mỗi người có một vai trò, nền tảng trong kinh Vu 
Lan đã thiết lập được chất liệu đó. Vì vậy, chúng ta tiếp tục 
duy trì nền tảng đó để đừng đây các thầy vào thế phải tự lập 
kinh tế. Dĩ nhiên, họ phải dẫn thân như các nhà sư Nhật Bản, 
có thể làm kinh tế giỏi hơn người tại gia, vì kinh tế đó không 
phục vụ gia đình. Họ có thể làm lớn, nhưng khi đầu tư thời 
gian quá nhiều vào kinh tế, rõ ràng chất liệu tâm linh bị giảm 
xuống. Người nào đặt nặng quá về bê-tông cốt thép thì tâm 
hướng về đạo đức, hoằng pháp bị giảm sút như sự tất yêu bù 
trừ. Do đó, tạo điều kiện cho Tăng-Ni phát triển tâm linh còn 
mình phát huy về kinh tế, hai bên phối hợp lẫn nhau thì mối 
quan hệ đối tác đó là mối quan hệ lý tưởng mà đức Phật đã 
dạy trong kinh điển cách đây nhiều thế kỷ. 

Bài học hiếu thảo 

Bài học thứ hai, thấy được trong kinh u Lan, lòng hiểu 
thảo có giá trị rất lớn, cha mẹ được đức Phật quan niệm như 
hai đắng Phạm Thiên, hai vị Phật trong cuộc đời. Thế mà 
hiếu thảo và thần thông vẫn không thể tháo gỡ được những 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 7 


nghiệp xấu đã gieo trồng. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật nói, 
một nghiệp xấu đã gieo dù có trồn trên núi cao, lặn dưới biển 
sâu hay chui xuống lòng đất như địa đạo Củ Chi chẳng hạn 
thì nó vẫn xuất hiện. Nghĩa là, ai đã tạo nghiệp thì người đó 
phải chấp nhận. Như vậy, sự hỗ trợ của cộng đồng với tư 
cách: “Đức chúng như hải” là sự hỗ trợ giao hưởng tâm linh. 
Khi nhiều người, các thành phần của những người này đều 
là những con người hoản thiện về đạo đức, tâm linh, thành 
tựu được đạo quả thì rõ ràng, vùng từ trường về lòng từ bị, 
tuệ giác rất lớn nên chức năng ảnh hưởng và lây lan tâm lý 
dẫn đến hành động trong cuộc sống đối với người tại gia là 
chuyện có thê thiết lập được. Việc cúng đường mưỜi phương 
Tăng, đặc biệt những vị A-la-hán, không phải yếu tố quan 
trọng khiến mẹ ngài Mục Kiền Liên giảm vả chuyền được 
nghiệp ngạ quỷ mà chính sự giao thoa tâm linh đó đã kích 
thích, tác động đến bà đề bà tự chuyên đổi nghiệp bỏn xẻn. 


Ví dụ, nhìn bát cơm một tay bưng ăn, một tay che đậy 
không muốn người khác cùng chia sẻ, tâm hạnh tùy hỷ bị 
giết chết bởi góc độ bỏn xẻn. Ngược lại, sự giao thoa tâm 
linh nhường cơm sẻ áo, cúng dường trai Tăng làm bà ý thức 
được, tại sao lại có những con người bỏ tiền mua những sở 
hữu tài sản để tạo phước lực, an vui cho cuộc đời thì mình 
lại rút những cái người ta quan niệm như đờm øgiãi, ói mửa. 
Sự giao thoa tâm linh đó đã làm cho bà chuyên hoá được 
nghiệp bỏn xẻn ngạ quỷ. Tiếp đến, người bỏn xẻn nào cũng 
có những tâm niệm nuối tiếc, theo tâm lý học của thuyết tái 
sinh nhà Phật thì nuối tiếc là một trong những mãnh lực rất 
lớn giữ người ta trong lực hút luân hồi, nếu chặt đứt được sự 
nuối tiếc ấy thì bấy giờ có được lực ly tâm chứ không phải 
lực hướng tâm. Lực ly tâm này làm người ta không còn bị 
“lên voi xuống chó” trong hạnh phúc và khổ đau, không còn 


8 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


những biến loạn do quá trình sự sống thuận, nghịch. Lúc đó, 
trạng thái tâm lý bình ổn, nhẹ nhàng và rất an lạc! Như vậy, 
thông qua cách thức đức Phật dạy ngài Mục Kiền Liên, thiết lập 
đạo trảng, nơi mà mọi người hướng về cùng một mục đích, tiêu 
chí an lạc và hạnh phúc cho mọi người thì chắc chắn sự cộng 
hưởng giao thoa tâm linh đó sẽ chuyển hóa được rất nhiều nỗi 
khổ, niềm đau trở thành hạnh phúc, địa ngục thành “cực lạc 
thanh hương”. Đó là những gì chúng ta có thể làm được thông 
qua sự kiện cụ thê bản kinh Wu Lan đề cập. 


Chuyển hóa tự lập 


Bài học thứ ba, con đường chuyển hóa, con đường tự lập 
có thể đúc kết từ bản kj„J J Lan này. Ở đây, không hề hiện 
diện thần thông của một vị Bồ tát hay vị Phật bất kỳ đóng vai 
trò chuyên hóa mẹ ngài Mục Kiền Liên từ thế giới ngạ quỷ 
trở thành thế giới chư Thiên, mà tự bà tạo lực đây cho chính 
mình bằng cách chuyền hóa tâm thức mà thôi. Tăng chúng, 
phước lực, phước báu chỉ đóng vai trò chất xúc tác tạo lực 
đây theo cách thế mong muốn chứ đừng nghĩ tha lực của chư 
Phật tạo ra được hệ quả giúp bà siêu sinh thoát hóa. Hiểu vậy, 
vô tình quá xem thường lòng từ bi của chư Phật và Bồ tát, có 
nghĩa, ở chỗ nào có sự van xin, lạy lục, cầu khẩn, thiết lập 
đàn tràng thì sự linh ứng có mặt còn những nơi nào không 
đủ điều kiện làm điều đó về phương diện kinh tế thì chẳng lẽ 
vĩnh viễn không bao giờ có những giá trị lợi ích hạnh phúc 
hay sao. Rõ ràng không, ở đây, đức Phật muốn nói cách thức 
chuyền nghiệp, cái có thể vận dụng và hỗ trợ bằng những lực 
tương trợ lẫn nhau. 

Một người A cùng làm có thể tạo ra ảnh hưởng lây lan cho 
người B và tiếp tục tạo ảnh hưởng lây lan người C. Cứ vậy, 
mồi những ngọn đuốc công đức thứ nhất, thứ mười cho đến 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 9 


thứ một trăm, do đó, hạt giỗng công đức sẽ phủ trùm mà quy 
luật nhân quả thường được diễn ra theo cách thức loại trừ lẫn 
nhau giữa các hạt giống tốt và xấu, phiền não và thanh tịnh, 
sinh tử và Niết bàn theo cách lực nào mạnh hơn sẽ tác động 
và làm lực kia được chuyên hóa. Vì vậy, về đời sống tâm 
linh, cộng đồng Tăng-Ni với sự hộ trì của mười phương Tăng 
đã tạo giao hưởng tác động lên và chuyền hóa được đời sống 
nội tâm của một người xem như tội lỗi, người này chính 
là mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Như vậy, thần thông vẫn 
chịu thua trước nghiệp lực, chỉ có những tắm lòng của con 
người với nhau mới tháo gỡ được những bề tắc mà thôi. 
Nếu lúc đó phân định ai lỗi ai phải và có quan niệm, bà 
Thanh Đề gieo nghiệp xấu nên phải chịu hậu quả với sự 
trừng phạt, tù tội của địa ngục cao cấp mới giúp bà chuyển 
hóa thì rất sai lầm. 


Nhà Phật dạy, sự chuyển hóa bắt nguồn từ con đường giáo 
dục chứ không phải con đường trừng phạt. Sự trừng phạt có 
thể giúp người kia không có cơ hội gieo hạt giống xấu trong 
tương lai, tồn thất xâu đối với cộng đồng được xem như tạm 
lánh mặt. Thực tế, hạt giống xấu này vẫn nằm sâu trong đó, 
khi nào gặp xúc tác xấu thì nó có mặt dưới dạng thức tỉnh 
vi, bành trướng hơn và cuối cùng nạn nhân vẫn là nạn nhân, 
khổ đau vẫn hoàn khổ đau. Trừng phạt bằng tù tội, trù dập, 
trù dập từ đời cha đến đời con, đời cháu, đời chất, thậm chí 
đến những thế hệ không hề liên can cũng gán ghép vào tội 
theo kiểu chế độ quân chủ tru di tam tộc, hoặc theo tư tưởng 
trong giới hạn lịch sử của nhiều triều đại vua chúa Việt Nam 
đã làm, “đởi cha ăn mặn đời con khát nước”. Rõ ràng sự trà 
dập đó không phản ánh được bản "chất quy luật nhân quả, 
cuối cùng, cái con người cần có vẫn không đạt được trong 
cuộc đời. 


10 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Chuyển hóa tâm thức 


Nhà Phật dạy, thay vì trừng phạt tù tội, tốt nhất nên 
chuyền hóa tâm thức cho họ, đừng trừng phạt mà hãy chuyền 
hóa. Chuyên hóa bàn tay từng ăn cắp thành bàn tay bố thí 
và chia sẻ, từ tắm lòng bỏn xẻn thành tắm lòng từ bi, từ cái 
tâm sân hận thành tâm hoà hợp, đoàn kết thương yêu. Như 
vậy, đạo Phật không dạy chặt bỏ mà chỉ dạy chuyền đổi thôi, 
Sự chuyền này năm trong công tác của tâm. Khi tâm được 
chuyền thì mọi thứ trong cuộc đời chuyền theo. Con đường 
chuyên nghiệp chính là con đường thay đổi vận mệnh và 
chính là nên tảng của sự an vui và hạnh phúc, nên giáo dục 
được nhà Phật ca ngợi như thần thông phép mâu. 


Trong kinh điển Pàli, đức Phật thường gọi, thần thông 
giáo hóa. Nghĩa là, biến con đường hoằng pháp, giáo dục, cải 
tạo tâm lý xấu thành mầu nhiệm cho cuộc đời. Trong cuộc 
sống, có thể cảm nhận được điều đó, chỉ cần làm một việc 
lành thì ngay lập tức trở thành người tốt chứ không cần phải 
đợi đến đời kiếp sau. Vì thế, nhà Phật thường có thái độ dứt 
khoát, không sử dụng thần thông như cách thức gây ấn tượng, 
tạo sự chú ý của người khác khiến họ từ bỏ tôn giáo của họ để 
theo đạo Phật. Đạo Phật cũng không bao giờ sử dụng thần thông 
mê hoặc quân chúng đề có thêm nhiều tín đồ, sự hỗ trợ “ái hồ 
bá ứng” mà chỉ sử dụng thần thông trong tình huống ngoại lệ, 
thay đối cuộc đời bằng sự chuyền hóa nỗi khổ niềm đau. Trong 
hai tình huống này, đức Phật cho phép. 


Nếu áp dụng lời kinh, vận dụng được chính pháp vào đời 
sống đạo đức đề chuyền hoá cuộc đời thì ngay sự chuyên hoá 
đó đức Phật nói, đang thực hiện được điều thần bí và giá trị 
thần bí đó mới quan trọng. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn thừa 
nhận giá trị văn hoá về “uống nước nhớ nguôn”, tình cảm 
thiêng liêng giữa con cái với cha mẹ, đạo lý hiếu thảo, sợi 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * ÍlÍ 


dây thiết lập giữa vật chất và tâm linh, 1á trỊ của sự chuyển 
hóa thay vì trừng phạt. Tất cả nhữnh giá trị đó không bao giờ 
chấm dứt, dù biết rằng kinh J Lan do các tô Trung Hoa tạo 
ra. Nó mang dáng dấp và âm hưởng, dữ liệu và đời sông trên 
nền tảng Trung Hoa nhưng con đường truyền bá nên văn hóa 
này vẫn được tiếp tục bởi nó mang lại lợi lạc cho số đông mà 
chúng ta là một trong những đối tượng rất quan trọng. 


CSMN: Xin cảm ơn thây! Con có một câu hỏi xoay sang 
vấn đề khác. Ở Mỹ, CÓ giáo sư tiễn sĩ P.D Samtina, học giả 
Phật giáo rất tiếng tăm đã viết nhiều sách. Năm 1978 ông 
viết về Trung luận của ngài Long Thọ, năm 1986 ông viết 
Triết Đông và Tây, năm 1987 viết một bộ sách có tên Tây 
Ngộ. Bộ sách này nói rất nhiều về giáo lý đạo Phật. Ông là 
giáo sư được giảng dạy ở Mỹ, Singapore, Ấn Độ. Có thời 
gian ông đi thăm nhiều nước ở Á Đông, sau khi về thì ông có 
nhận xét: Người âu Mỹ đến với đạo Phật là đến với những 
cái tỉnh tuý của đạo Phật, thấy đạo Phật rất hợp với khoa 
học và trên tỉnh thân tự do, bình đẳng nhưng khi ông sang 
Đông Nam Á thì thấy, đạo Phật đang già đi và có nhiều tính 
chất mê tín trong đó. Thưa thây, đó là điều làm con xúc động. 
Con nghĩ, Việt Nam mình có năm trong tình trạng như thể 
không? Thây nghĩ sao về nhận xét của giáo sư, học giả ở Mỹ 
về Phật giáo? 

TNT: Giáo sư Santina là người tốt nghiệp tiến sĩ triết học 
tại trường đại học Newdheli, cuốn sách Bồ /á/ Long Thọ xuất 
bản năm 1978 là luận án tiến sĩ của ông. Vai trò của ông 
trong vấn đề giới thiệu đạo Phật rất khoa học, phù hợp với lý 
trí là một trong những con đường rất quan trọng, không thể 
thiếu đối với các nhà hoằng pháp tại Hoa Kỳ và nói chung ở 
phương Tây. Lời nhận xét của ông quả thật chính xác bởi nền 
văn hóa phương Tây từng trải qua kinh nghiệm việc cường 


12 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


điệu hóa quá mức vai trò của tha lực thông qua niềm tỉn. 
Niềm tin và tha lực này có mối liên hệ mật thiết với các học 
thuyết quan trọng về cội tổ tông, sự cứu rồi của Thượng đề 
nhưng cuôi cùng, những lời hứa hẹn đó vẫn không thê thấy 
trong cuộc sông thực tế của con người. 


Ví dụ, đứng trước nỗi khổ niềm đau của nhân loại tạo bởi 
thiên tai lũ lụt, động đất, Sóng thần, hạn hán, mất mùa, bệnh 
tật, chết chóc... chỉ thấy con người với tính cách những con 
người biết tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong biến 
thái nguy khốn của cuộc sống chứ thực tế chăng thấy Thượng 
đề hay Thần linh nào cả. Thậm chí, những người cuồng tín hơn 
còn cho rằng, do cầu nguyện Thượng đề nên ngài sai những 
người thánh thiện ấy đến phục vụ loài người, rõ ràng đang thần 
tượng những cái thực tế cuộc sống không hề có. 


Vai trò của đấng cứu rỗi 


Dựa vào kinh thánh Cựu ước và Tân ước, sự ra đời lần thứ 
hai - ngày phán quyết cuối cùng của đức Chúa được đánh dấu 
bằng những giai đoạn động đất đến khi xuất hiện nạn hồng 
thuỷ nên có nhiều nơi động đất, đặc biệt bên Ấn Độ có nạn 
động đất ở Punjarab cách đây mấy năm, một số Linh mục 
cực đoan ghi những câu, Chúa Giêsu đang đến với cuộc đời của 
chúng ta, hãy tin vào Chúa đề được cứu rỗi. Như vậy, nếu sự 
ra đời hay xuất hiện lần thứ hai của Chúa lại mang đến nỗi khổ 
niềm đau như thế, tại sao phải tin theo Chúa, Thần linh? Vì thé, 
trong kinh điển nhà Phật thường dạy một câu, đặc biệt câu đức 
Phật nói về vai trò của Phạm Thiên, nếu thực sự có Phạm Thiên 
trong cuộc đời thì Như Lai Thế Tôn sẽ liệt Phạm Thiên vào 
hàng bất công, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. 


Câu nói rât hay, khiên nhận thức vê Thượng đê, vai trò 
của tha lực đảo lộn, sụp đô. Tin vào điêu đó thì sẽ có ý thức 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 13 


trách nhiệm về đời sống của mình, ý thức này làm cho con 
người phải phát minh ra những loại máy móc biết được thời 
tiết, khí hậu, mùa màng, phát hiện ra những trận động đất, 
sóng thần, thiên tai lũ lụt để ngăn chặn trước khi chúng xảy 
ra. Làm vậy mới khắc phục được những nỗi khổ niềm đau 
một cách tôi đa. Dĩ nhiên, những công cụ khoa học đó chỉ là 
phương tiện hỗ trợ chứ không phải giải pháp tối ưu, giải pháp 
cuối cùng vẫn là giải pháp chuyền hoá đời sống nội tâm. 


Ảnh hưởng của phong tục tập quán 


Trở lại vấn đề Phật giáo châu Á, nơi thường được các nhà 
Phật học ví như loại dây tầm gửi bám trên thân thể cây bồ 
đề. Cây bồ đề là giá trị của đạo Phật, có sức sống, tàng bóng 
che mát với tuôi thọ mấy trăm năm. Thế mà khi dây tầm gửi 
hoạt động thì những tác dụng của cây bồ đề bị ảnh hưởng 
đến độ người ta không muốn thừa nhận cây bồ đề đó là cây 
bồ đề nữa, người ta muốn chặt bỏ vì phong tục tập quán bản 
địa. Đạo Phật có học thuyết Tu) Duyên Bắt Biến”, rất tiếc, 
khi ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa thì có được chất liệu 
tuỳ duyên. nhưng lại bị biến theo. Ví dụ, ở Trung Hoa có hai nền 
văn hóa rất lớn là Không giáo, Lão giáo phối hợp với đạo Phật 
trở thành nền văn hóa Tam Giáo Đồng Nguyên. Dĩ nhiên, Tam 
giáo đồng nguyên là học thuyết “Đối thoại liên tôn” trong tư thê 
mang tính cách hoà hợp rất hay nhưng làm giảm giá trị của 
đạo Phật rất nhiều. Các nhà Phật học có khuynh hướng đối 
thoại liên tôn và dẫn thân như một thành phần của liên tôn, 
nhưng cũng nên ý thức vẫn đề đó, vì bản thân đức Phật cho thấy 
rõ, không bao giờ Ngài chà đạp các tôn giáo khác. 

Tuy vậy, nếu có người thỉnh Ngài nói về giá trị của các tôn 
giáo khác có mặt lúc bấy giờ, Ngài cũng nói rất rõ, ai đi theo 
Makali (người chủ trương không nhân không quả) người đó 
bị bế tắc, nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt với họ từ đời này sang 


14 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


kiếp khác. Nói vậy không có nghĩa đức Phật phê phán các 
tôn giáo khác mà Ngài muốn cất lên tiếng nói chân lý, không 
tin nhân quả, không có luân hồi thì người ta thiếu trách nhiệm 
đạo đức. Một khi thiếu trách nhiệm đạo đức thì nỗi khổ niềm 
đau xuất hiện, bởi con người thấy những kết cục giống nhau 
tội gì phải làm việc lành. Vai trò của liên tôn, đối thoại tôn giáo 
không nằm ở thế muốn người ta có thiện cảm với mình nên phải 
hạ đạo Phật xuống ngang với các tôn giáo khác, không cần làm 
điều đó vì đạo Phật có ngũ thừa, phần nhân thừa và thiên thừa 
đã phủ trùm lên các tôn giáo khác rồi. 

Vị dụ, tu theo đạo Lão hoặc Thiên chúa giáo thì thuộc về 
Thiên thừa, tu theo đạo Khổng và một phần của Cơ Đốc giáo 
cách tân thì thuộc về nhân thừa, tức trở thành người tốt, tích 
cực và giàu có về kinh tế, làm việc phước báu với giá trị được 
sinh về cảnh giới của chư thiên hoặc nếu làm người thì được 
âm no, hạnh phúc, thuận lợi là hết. Ngoài giá trị thiên thừa và 
nhân thừa giữ vai trò nền tảng quan trọng nhất, nhà Phật còn 
dạy những đạo lý siêu nhân bản là đạo lý thánh và giải thoát 
theo con đường Thanh văn, Bồ tát, Phật, giá trị không thể tìm 
thấy ở bất kỳ tôn giáo nào. 

Theo tuệ giác đức Phật, một hành giả chưa chuyển hoá 
được năng lực tính dục trở thành năng lượng của tuệ giác, 
năng lượng ích kỷ thành năng lượng vô ngã vị tha, năng 
lượng tham, sân, si thành năng lượng tâm linh thì vẫn xem 
là phàm phu tục tử, dẫu được phong thánh, tặng tước vị hay 
ca tụng cỡ nào cũng vẫn là người bị đối chọi và chịu trách 
nhiệm trực tiếp với nỗi khổ niềm đau. Theo nhà Phật, con 
đường của sự chuyên hóa là con đường dấn thân đặt trên nền 
tảng tuệ giác, được vậy thì sẽ khiến đạo Phật khác với các tôn 
giáo khác. Khi đạo Phật du nhập và mang dáng dấp nền văn 
hóa Trung Hoa, những phong tục tập quán sai lầm của người 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 15 


Trung Hoa đã bám víu lên bề mặt cây bồ đề của đạo Phật. Vì 
thế, nhiều người không nhìn thấy được đạo Phật với vai trò 
tâm linh, dưỡng chất tinh thần quan trọng, thậm chí còn phê 
bình đạo Phật yếm thế, ích kỷ, dành cho những người già 
như vừa trao đổi. 


Tương tự, khi đạo Phật du nhập vào nền tảng văn hóa Việt 
Nam vốn ảnh hưởng nền văn hóa Tam giáo đồng nguyên thì 
cũng hấp thu một lần nữa cộng với nền văn hoá bản địa mê 
tín dị đoan. Nên, chúng ta cần phải làm mới đạo Phật ở chỗ, 
đừng chặt cây bồ đề, chỉ chặt những dây tầm gửi bám lên đó 
thì mới có vai trò đóng góp cho cuộc đời và xã hội rất nhiều. 
Phật giáo ở phương Tây 


Phương Tây là thế giới khoa học đã bị hãm và ảnh hưởng 
rất lớn của nền văn hóa Cơ đốc giáo thông qua mọi lĩnh vực 
như chính trị, giáo dục, kinh tế... bây giờ, họ khai phóng 
tách rời tôn giáo ra khỏi hệ thống chính trị. Nhờ đó, tạo bước 
nhảy vọt trong thế giới hiện tại về khoa học kỹ thuật cao và 
vượt xa mấy chục lần thế hệ cha ông cách đây nhiều thế kỷ. 
Nền tảng khai phóng này cho phép họ nhìn nhận, đánh giá 
một vân đề rất khách quan. Một khi nhìn nhận khách quan sẽ 
tiếp nhận được tuệ giác mà đức Phật đã nói trong kinh, điều 
ở các tôn giáo khác không thể có và sánh bằng được. Từ đó, 
họ đến với đạo Phật thông qua con đường của lý trí, thiền 
quán, dĩ nhiên không loại trừ con đường thần bí của Mật tông 
Tây Tạng. 


Khi họ tiếp xúc một đạo Phật gốc từng có mặt tại Ấn Độ 
như một cái nôi đã sinh ra và đạo Phật truyền thừa qua các 
nước Nam tông ở Miền Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cam- 
puchia hay những nước Phật giáo Bắc tông như Trung Hoa, 
Triều Tiên, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam thì họ hoàn toàn giật 


16 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


mình vì thấy hình thái không khác mấy so với hình thái họ gặp 
trong tôn giáo bản địa của châu á. Đó là điêu đáng tiếc! 


Chúng tôi tin, tương lai đạo Phật phương Tây sẽ trở thành 
đạo Phật gốc. Đạo Phật này có phương pháp khoa học để 
hoằng truyền, có tổ chức vững chãi đề phát huy, có cách thức 
nghiêm túc đề hành trì, có những sự dấn thân rất tích cực hơn 
đạo Phật tồn tại quá nhiều dây mơ rễ má của nền văn hóa 
châu Á. Gắn liền với phong tục tập quán, đạo Phật khó có thể 
phát triển. Tùy duyên là điều hay nhưng tuỳ duyên làm mắt 
gốc và biến những dây mơ rễ má thành chân lý. Cái không 
phải của đạo Phật được truyền tụng, phô biến, tán dương còn 
chân lý thuộc về đạo Phật khi nói tới cảm thấy xa lạ nên có 
khuyến tấn cách nào cũng không có tác dụng tích cực như 
phương Tây tiếp cận với đạo Phật. 


Chúng tôi mong trong tương lai, đạo Phật ở Hoa Kỳ và 
phương Tây nói chung, là đạo Phật của thiền quán, tự lực, 
dấn thân, đạo đức học, tâm lý học, đạo học, và của xã hội. Lúc 
đó sẽ mang lại giá trị tỉnh thần rất lớn cho cộng đồng hải ngoại 
và không còn quá lệ thuộc vào tha lực nữa, vì điều đó trong nền 
văn hóa phương Tây quá dư thừa, đến độ không tin nữa, vì họ đã 
từng mơ ước nhưng không bao giờ trở thành hiện thực. 


Vận dụng tiềm năng bản địa 


Như vậy, nếu cứ tiếp tục du nhập Phật giáo theo bước 
chân cách đây mấy ngàn năm, điều họ đã từng làm và lìa 
bỏ thì rõ ràng trở thành rất lạc hậu. Theo chúng tôi, nhập 
cảng nguyên xi nền Phật học châu Á vào phương Tây là một 
sai lầm. Do đó, có thê vay mượn hình ảnh ân dụ, ngụ ngôn 
«Tp ng địa dõng xuất" trong kinh Pháp Hoa rất có chiều sâu 
ở chỗ, khi các vị Bồ tát ở các hành tinh khác thấy được sự 
kiện hy hữu, đức Phật Thích Ca có mặt trong cõi đời ác thế: 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * {7 


Tuổi mạng ngắn ngủi, tâm tính can trường, sức khỏe ít, hoàn 
cảnh điều kiện không thuận lợi, thế giới rất giòn bở thế mà 
Ngài vẫn tu tập thành công đạo giác ngộ, giải thoát rồi bằng 
con đường của tự lực nên các vị đến tán dương công đức và 
đảnh lễ đề gieo duyên với Ngài. 


Các vị Bồ tát đã phát nguyện: Bạch đức Thế Tôn! Nếu 
ngài không chê, chúng con sẽ hỗ trợ ngài bằng cách tán 
dương đạo lý tiềm năng tuệ giác giác ngộ, hỗ trợ cho những 
hành giả truyền bá đạo lý đó, làm cho đạo tràng của đạo lý 
tiềm năng Phật tính có mặt khắp mọi nơi, mọi chốn và chúng 
con tin chắc sẽ thành công. Lúc bấy giờ, đức Phật không 
nhận ngay thiện chí đó, Ngài đưa ra cách rất hay. Ngài nói, ở 
trong thế giới của chúng tôi dù chưa có những vị Bồ tát đầy 
đủ kinh nghiệm như chư vị nhưng các vị ây vần có khả năng 
làm được những công việc đó. Nếu là những con người xiễn 
dương Phật pháp làm Phật sự thông qua bản ngã mà nghe 
vậy, không quán tưởng thì dễ dàng cho đó là gáo nước lạnh 
tạt vào thiện chí của mình. 


Rơi vào trường hợp đó, chắc chắn con người sẽ bỏ đức 
Thế Tôn, từ giã ngôi ' chùa, con đường truyền thống tâm linh. 
Ngược lại, các vị Bồ tát này muốn xiên dương chính pháp 
nên nghe đức Phật truyền bá đạo lý mới, đạo lý trong thế giới 
Ta bà có những con người làm được như vậy. Thế Tôn vừa 
dứt lời, từ dưới đất vụt hiện các vị Bồ tát làm những công 
việc đó rất thành công. Câu chuyện muốn ám chỉ, hãy vận 
dụng bản tính tiềm năng bản địa, nó chính là mảnh đất tâm. 
Chỉ cần chuyên tâm thôi thì mọi khả năng có thể xuất hiện. 
Tiếp đến, sẽ hiểu rộng và sâu xa hơn. Chẳng hạn, quan hệ đối 
tác giữa quốc gia này với quốc gia khác, vấn đề nhận viện trợ 
của quôc gia đàn anh theo cách thức liên minh về chính trị 
và kinh tế thì rõ ràng phải chịu nhiều sự lệ thuộc vì phải làm 


18 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


những việc liên minh đó yêu cầu, đảng phái đó đặt ra. Nếu 
không phục vụ được giá trị lợi ích, nhất là lợi ích ý thức hệ 
chính trị của liên minh đó thì bị loại trừ. Sự nương tựa vào 
tha lực bất kỳ cũng kéo theo sự lệ thuộc và phải làm những 
điều không muốn. 


Đức Phật dạy, hãy tự lực bản thân, tận dụng tiềm năng 
vốn có. Đào tạo ra tiềm năng mới mất nhiều thời gian hơn 
tiềm năng bên ngoài. Dĩ nhiên, như thế an nhàn hơn nhưng 
khi đào sâu được tiềm năng rồi thì con đường hành đạo, 
hành trì và phát triển Phật giáo trong phạm vi của mình tốt 
hơn nhiều so với vay mượn từ bên ngoài. Tương tự vậy, đạo 
Phật ở phương Tây phải được nuôi nắng bởi các dưỡng chất 
văn hóa, phong tục tập quán phương Tây. Không thể nhập 
cảng nguyên xI nên Phật học Tịnh Độ châu Á vào mảnh đất 
phương Tây, nơi tinh thần tự lực rất cao. Nền tảng văn hóa 
Phật học của Tịnh Độ về tha lực vẫn có với hình thức hệ 
thống an sinh xã hội, tương thân tương trợ, từ thiện... nhưng 
hầu như những cư dân của Hoa Kỳ và phương Tây vẫn thích 
tự mình tạo ra bát cơm manh áo, hạnh phúc từ chính bàn tay, 
sức lực, tuệ giác của mình. Chúng tôi tin chắc, phải nhập 
cảng nền Phật học khi chưa có những dây mơ rễ má bám vào 
cây bồ đề mới có thê đáp ứng được sự khao khát của người 
phương Tây, điều họ không thê tìm được trong nền văn hoá 
bản địa, chỉ bằng cách ấy đạo Phật phương Tây mới trưởng 
thành. Những nhà truyền giáo châu Á chỉ gieo hạt giống thôi, 
hạt giống lúc đầu có thể èo uột nhưng về sau sẽ được sinh sôi 
nảy nở trong cộng đồng phương Tây. 


Tìm về đạo Phật nguyên chất 


Tương tự, cần phải trở về nguồn, gạt bỏ hết những ảnh 
hưởng của phong tục, tập quán, những ảnh hưởng đạo Phật ở 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 19 


châu Á. Lúc đó, người dân châu Á, bao gồm người Việt Nam, 
mới có cơ hội tiếp nhận được một đạo Phật nguyên chất. Dĩ 
nhiên, đạo Phật nguyên chất phải là đạo Phật của tự lực, của 
tình thương, còn lòng từ bi của chư Phật và Bồ tát chỉ hỗ trợ 
thứ yêu chứ không quan trọng. Tha lực này đóng vai trò tối 
đa 3%, còn lại 97% nằm ở sự nỗ lực của từng người. Được 
vậy, đạo Phật của chúng ta mới phát triển nhanh, mạnh, nếu 
không chỉ nổi lên như một phong trào, đù có ảnh hưởng lớn 
đến mức nào thì cũng chỉ đáp ứng cho cách thức sở thích và 
lối quen sống nương tựa vào tha lực nhiều chứ không hơn. 
Ví dụ, mình có mặc cảm là người ty nạn, dẫu ty nạn chính trị 
hay kinh tế, quan niệm vậy rõ ràng không thể phát huy được 
bản tính tiềm năng lớn mạnh vốn có của bản thân được. 


Nếu cứ nghĩ mình là người ty nạn ở một quốc gia văn 
minh, một thế giới phát triển, nơi chỉ phù hợp với những con 
người có khả năng phát triển về tiềm năng, trí tuệ, sự phân 
đấu thì đâu có cơm ăn áo mặc, nhà cao cửa rộng đang ở hiện 
nay. Phật dạy, phải từ bỏ mặc cảm tự ty bằng các ngôn từ 
nhồi sọ, chúng tôi ty nạn, nghĩ vậy không thê phát huy hết 
tiềm năng. Phải bỏ hết những ảnh hưởng văn hóa sang một 
bên, bấy giờ đạo Phật trở thành nguồn dưỡng chất quan trọng 
như không khí để thở, áo mặc, cơm ăn. Có vậy, đạo Phật đó mới 
toàn diện, có sức ảnh hưởng và thu hút rất lớn đối với mọi tầng 
lớp dẫu bình dân hay trí thức, nam hay nữ, già hay trẻ. 


CSMN: 7a thây, con có cách nhìn, đạo Phật đến với 
Âu Mỹ và hiện giờ đang bành trướng ở đây. Thể hiện ở giai 
cấp cư sĩ, người dân nhiễu hơn các tu sĩ. Người ta nghĩ, cuối 
thế kỷ XXI đâu thế kỷ XXII, đạo Phật ở Âu Mỹ sẽ có hình thái 
mới hoàn toàn và trở lại truyền bá cho phương Đồng, cải 
biến đạo Phật phương Đông. Thây nghĩ thế nào? 


20 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


TNT: Về học thuyết tái sinh và luân hồi, chúng tôi tin 
điều đó có thể trở thành sự thật chứ không chỉ mơ ước, vì nơi 
nào tổ chức có phương pháp thì nơi đó rất gần với đạo Phật 
và phát triển rất mạnh. Phương Tây là mảnh đất phì nhiêu để 
đạo Phật của khoa học, lý trí, tuệ giác, tự lực, giới trẻ, tình 
thương, vô ngã và vị tha phát triển mạnh mẽ hơn châu Á. 
Đạo Phật châu Á vốn đặt nặng bởi những phân bón mê tín, 
dưỡng chất phong tục tập quán đi ngược hoàn toàn hạt giống 
tuệ giác mà đức Phật đã gieo. Trong tương lai, thông qua các 
trường đại học, phương Tây không chỉ là nơi có kiến thức Phật 
học mà nó có thể trở thành trung tâm đào tạo kinh nghiệm tâm 
linh rất lớn, chúng tôi tin chắc như vậy. Lúc đó, người châu Á 
phải sang đây du học về sự tu tập chứ không phải du học kiến 
thức. Du học như vậy mới tháo gỡ dây mơ rễ má trên cây bô đẻ, 
chặt đứt những dây tầm gửi một cách mạnh dạn, khi ấy đạo Phật 
mới thật sự có giá trị và mang lại lợi ích cho mảnh đất châu Á. 
Đó là lý do tại sao thấy đạo Phật có mặt và xuất phát từ Ấn Độ 
nhưng không đủ sức làm cho dân tộc này được lợi ích vì phong 
tục, tập quán, mê tín dị đoan của Án Độ giáo ảnh hưởng khiến 
đạo Phật không có chỗ phát triển, phương Tây là mảnh đất màu 
mỡ đi ngược lại khuynh hướng đó. 


CSMN: Con có câu hỏi cuối cùng mang tính chất riêng 
tư giữa con và thầy. Con có trong tay cuốn Kinh Tụng Hàng 
Ngày của thầy xuất bản. Theo con biết, cuốn kinh này thây 
đã xuất bản lần thứ tư. Số lượng xuất bản lần đâu là 3.000 
cuốn, lần thứ hai 6.000 cuốn, lần thứ ba 700 cuốn, lần thứ trr 
3.000 cuốn, tổng số hơn 10.000 cuốn. Con thấy thây như một 
Tăng sĩ trẻ và có tỉnh thần cách tân, xây dựng để biên soạn 
Kinh Tụng Hàng Ngày này. Cuốn kinh gỗm một bài kệ và 48 
bài kinh, trong 48 bài kinh có rất nhiều bài của Hòa thượng 
Nhất Hạnh, Minh Châu, Trí Tịnh. Vấn đề con muốn hỏi có ba 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 2Í 


điễu. Thứ nhất, ý của thầy thế nào khi biên soạn quyển kinh 
này? Thứ hai, vì sao cuốn kinh hay thế mà đến lúc này chưa 
được phổ biến rộng rãi? Thứ ba, sau này thầy có dự định 
viết cuốn thứ hai hay có bổ sung, sửa đổi gì trong đó không? 


TNT: Chân thành cảm ơn cư sĩ có tâm lòng ưu ái đề cập đến 
cuôn Kinh Tụng Hàng Ngày do chúng tôi biên soạn cách đây 13 
năm, vào năm 1992 và xuât bản lân đầu tiên năm 1994. 


Kinh tụng cho người tại gia và xuất gia 


Xin trả lời ý thứ ba trước. Nếu quý vị để ý vào trang cuối 
cùng của Kinh Tụng Hàng Ngày có bài viết về một bộ kinh 
thánh Phật giáo. Trong đó, đề cập đến ao ước tiếp tục biên 
tập bộ kinh thánh gồm hai tập, tập một là Kinh thánh Nam 
tông, tập hai là Kinh thánh Đại thừa đề giới thiệu các bản 
kinh rất đa dạng của đức Phật từ các phương diện Nhân thừa, 
Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ tát thừa và Phật thừa để giúp 
mọi người có được thực phẩm tâm linh và dễ dàng tiếp xúc 
hàng ngày mà không cảm thấy nhàm chán, nó có thể thay thế 
nghi thức tụng niệm hàng ngày. Trong các chùa, hàng ngày 
chỉ tụng kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà nên đạo Phật bị hiểu 
nhằm là đạo chỉ dành cho người già, người bệnh và người 
sắp chết chứ không phải giới trẻ. Bộ kinh thánh Nam tông và 
Bắc tông đã được suy tư. Mấy năm gần đây, chúng tôi có ý 
thay đôi khuynh hướng, không tạo ra hai bộ kinh thánh Nam 
tông và Bắc tông nữa mà đổi thành kinh thánh cho người 
xuất gia và tại gia. 


Kinh thánh cho người xuất gia tập hợp những bài kinh 
đức Phật nói về giá trị đạo đức tâm linh của người tu, cách 
thức hóa giải nghiệp chướng, dấn thân tu học và tinh thần 
hòa hợp với những người đồng phạm hạnh hoặc những nghệ 
thuật, kinh nghiệm truyền bá trong mùa an cư kiết hạ giúp 


22 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


chư Tăng dấn thân hiệu quả hơn. Như vậy, người xuất gia dù 
Nam tông hay Bắc tông vẫn thấy có nhu cầu ôn lại những gì 
đức Phật đã đề cập trong kinh. Đôi lúc, nếu không có những 
quyền kinh tập hợp như vậy người ta có thể quên rất nhiều 
điều quan trọng, và dĩ nhiên tôn thất thuộc về phía họ. Bản 
kinh thánh tại gia dành cho cư sĩ bắt đầu với những phương 
pháp làm thế nào đề gây dựng hạnh phúc gia đình, thiết lập 
đời sông an vui, có được tình yêu trong sáng, hôn nhân bên 
vững và giới trẻ tích cực dẫn thân vào cộng đồng, kinh tế, 
chính trị, xã hội... bên cạnh đó vẫn có con đường của sự 
chuyển hóa, cũng phải thọ trì, đọc tụng, hành trì thiền quán 
để phóng thích những nỗi khổ niềm đau của bản thân. Như 
vậy, chúng tôi phân định ra hai loại kinh thánh rõ ràng. Một 
cho người tu và một cho người tại gia để họ thấy được, ngoài 
nghỉ thức tụng niệm đã tiếp xúc ở chùa còn có gia tài rất 
phong phú vô giá mà đức Phật đã để lại trong kinh điền. 


Điều rất tiếc, do sự truyền thừa của các tông phái theo 
người Trung Hoa, đặt nặng về khuynh hướng Tịnh Độ khiến 
người Việt Nam đánh mất cơ hội, không thấy được giá trị rất 
lớn mà đức Phật đã cống hiến cho cuộc đời, ngoại trừ một số 
người có tỉnh thần nghiên cứu, học hỏi thì tiếp xúc được. Hai 
bộ kinh này chưa biết khi nào mới xong. Hiện tại đang làm 
và kỳ này chúng tôi tự dịch để văn phong của các thuật ngữ 
được thống nhất. Lựa chọn thế mới đảm bảo được tính nhất 
quán từ đầu đến cuối và hy vọng có tác dụng đối với người 
đọc cao hơn. 

Tiếp nhận tác phẩm khách quan 

Trở lại hai câu hỏi đầu, tại sao chúng tôi lại có nhiệt huyết 
đối với bản kinh mà nó có số lượng ấn bản quá ít, trên 10.000 
bản so với 80 triệu cộng đồng người Việt Nam là Phật tử. 
Chuyện đó thực sự khó lý giải. Thứ nhất, vì không có xăng 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 23 


dầu tiếp liệu nên động cơ không chạy xa được. Thứ hai, 
chúng tôi là những người còn trẻ, thói quen của người Việt 
Nam nghĩ, phải là vị đạo cao đức trọng thì tác phẩm mới 
được đọc tụng và thọ trì rộng rãi ở các chùa. Có lẽ, khi chúng 
tôi qua đời rồi thì những bản kinh này mới có thể được đón 
nhận một cách khách quan, và ở góc độ đó thật rất uống, vì 
những bài kinh này không phải do chúng tôi viết mà của Phật 
nói, các bậc cao Tăng trong thời hiện đại dịch. Chúng tôi chỉ 
làm công việc lượm lặt, biên tập và đặt ra cấu trúc Ø1Úp người 
đọc tụng đón nhận tuần tự theo thứ lớp để hiểu đạo Phật bao 
quát chứ không phải chỉ hiểu thông qua pháp môn Tịnh Độ 
hay Thiền và những cái còn lại không được biết đến. 


Ảnh hưởng của tuổi tác, vai trò, vị trí một vị xuất gia đối 
với tác phẩm đưa ra trong cuộc đời là điều không thể phủ 
nhận nên hy vọng trong tương lai, khi chiều dài thời gian 
như một thước đo giá trị được thiết lập thì bấy giờ số lượng 
người tiếp nhận sẽ nhiều hơn, họ không còn đặt vấn đề người 
biên tập là già hay trẻ, Tăng hay Ni, xuất gia hay tại gia, nam 
hay nữ, Phật tử hay không Phật tử mà tiếp nhận một cách rất 
khách quan với giá trị mang lại cho người đọc là gì. Chúng 
tôi mong mọi người tiếp cận các tác phẩm Phật học bằng 
cách thức đó. Tiếp cận vậy sẽ loại trừ được chủ nghĩa thần 
tượng các cá nhân với danh nghĩa quá lớn. Tất cả những gì 
người đó nói đều tin theo 100%, là đi sai tỉnh thần tuệ giác, 
tôn chỉ của đức Phật đã nêu trong 10 tiêu chí đức tin chân 
chính đề bỏ chủ nghĩa thần tượng cá nhân và học được bất cứ 
lời hay lẽ phải từ mọi người. 

Hạnh nguyện Bồ tát của Thiện Tài đồng tử đã làm trong 
kinh Hoa Nghiêm, ngài đã tham vấn với trên 50 vị khác nhau. 
Nghĩa là, thông qua sự tham vấn đó có thể rút tỉa những tỉnh 
hoa tâm linh, kinh nghiệm trên phương diện tu tập để dẫn 


24 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thân hiệu quả, mang lại hạnh phúc nhiều hơn trong hiện tại 
và tương lai, không những cho bản thân mà cả cộng đồng xã 
hội. Cách thức tiếp cận chánh pháp với các tông phái trong 
đạo Phật, một pháp môn hay một ngôi chùa cũng phải tiếp 
cận trên hệ giá trị hơn là thông qua con đường của cảm xúc 
giữa cá nhân với đối tượng. Quan hệ cảm xúc có thể tạo ra rắc 
rối về sau, đó là điều đức Phật dạy nên tránh. Luôn tiện, tôi 
xin gửi lời đề nghị tiếp cận kinh điển Phật hay các tác phẩm 
của các tác giả Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử phải tiếp nhận với 
nhãn quan tuệ giác. Có nghĩa, dựa vào góc độ tư duy và đặt 
nó trên bình điện của sự thể nghiệm qua hành trì mà đem lại 
giá trị lợi lạc thì làm, còn tác giả là ai, thân phận, quá khứ 
như thế nảo không cần bận tâm, vì làm như vậy sẽ mất lợi 
lạc. Do đó, đức Phật khuyên, lấy đạo đức, chính pháp làm 
thầy là vậy, vì con đường tuệ giác mới là con đường chuyền 
hoá chứ không phải người này giúp người kia chuyền hoá. 
Phát triển một đạo Phật nhập thế 


Trường hợp lý do tại sao chúng tôi bố cục 49 bài kinh mà 
không phải 48 hay 50... vì chúng tôi muốn lấy biểu tượng 
con sô 49 tượng trưng cho câp số nhân của con số 7, biểu 
tượng này nói lên sự trọn vẹn, đầy đủ về g1á trị của sự chuyền 
hóa. Chúng tôi tin, chỉ mấy mươi bài kinh đó thôi, người thọ 
trì đọc tụng với thái độ khách quan, không thành kiến thì sẽ 
thấy một đạo Phật rất trẻ, rất nhập thế và tích cực, đụng chạm 
tới nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, đến gần những thân phận 
hầm hiu bất hạnh của xã hội. Tịnh Độ gần gũi, đụng chạm 
đến những điều đó không phải để chúng được gia tăng mà 
là cơ hội chuyển hoá cuộc đời. Tịnh Độ ra đời không phải 
để kiếm tín đồ mà chỉ giúp cuộc đời thăng hoa. Mục đích 
tôn giáo dựa trên góc độ đạo Phật là phục vụ quần chúng 
chứ không phải quần chúng phục vụ tôn giáo. Quần chúng 


HIỆN ĐẠI HÓA PHẬT GIÁO * 25 


cũng không nên phục vụ thượng để và thần linh. Thần linh 
và thượng đề nếu có thì phải phục vụ con người, nếu không 
còn chức năng đó nữa thì không việc gì phải lệ thuộc vào các 
ngài. Cho nên, đức Phật dạy, sự ra đời của các vị Bồ tát là 
dẫn thân một cách không mệt mỏi, đến tận lúc còn một người 
chưa được giác ngộ giải thoát thì vẫn dấn thân, bất cứ ở cộng 
đồng nào còn một người chưa được chuyên hóa thì các Ngài 
vẫn tiếp tục thực hành hạnh nguyện của mình. 


Tiến trình của đạo Phật là tiến trình của sự dấn thân, 
những bài kinh đó dạy rất nhiều cách thức để góp phần vào 
công cuộc dẫn thân chung. Trong nghỉ thức tụng hàng ngày 
có thể tạo ra định lực rất cao, quy trình thuyên chuyển Và Sự 
an tịnh thân, khẩu, ý rất lớn. Đó là điều không thể phủ định. 
Nó có thể tạo ra cách quán tưởng về lòng từ bi đối với các 
loài động vật và ngạ quỷ. Tạo ra ý thức tôn kính “uống nước 
nhớ nguồn” và tôn kính Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Tạo 
ra quy trình phục vụ dẫn thân cho đời này để sau khi chết 
được sinh về thế giới an lành. Tất cả những giá trị đó không 
thê phủ định được. 


Bên cạnh đó, nên gieo trồng các giá trị khác mà đức Phật 
đã thuyết suốt 49 năm. Nếu nghỉ thức tụng niệm chỉ chừng 
đó và đủ thì đức Phật đâu nhọc công đến 49 năm với hàng 
ngàn bài pháp mà có những bài Ngài phải nói đi nói lại nhiều 
lần. Sở dĩ vậy là do căn tính của con người cần phải tưới tâm 
trong biển pháp nhiều lần mới có thê lột xác phàm được, còn 
chừng đó nghi thức chỉ hỗ trợ chứ chưa đủ sức. Bởi vậy, bên 
cạnh nghỉ thức tụng niệm gồm 49 bài kinh với trình tự sắp 
đặt đều có dụng ý, sau này có thêm kinh thánh cho người 
xuất gia và tại gia, về sau tiếp có các kinh khác nữa thì chúng 
tôi tin chắc chỉ là những bản kinh căn bản và cần thiết chứ 
chưa phải đủ. Muốn đủ thì đòi hỏi mọi hành giả phải tự lội 


26 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


vào biển pháp mênh mông đề thu thập giá trị tâm linh mà đức 
Phật đã đê lại rât phong phú, lúc đó nỗi khô niêm đau mới 
được chuyên hoá trọn vẹn và tuyệt đôi. 


CSMN: Riêng phân con sau khi đọc cuốn kinh này thấy 
có nói lên con đường nhập thế, hội nhập vào cuộc sống của 
đạo Phật đồng thời cũng nêu lên tỉnh thân giáo lý giác ngô 
của hành giả khi tiếp cận đạo Phật. 


3k3kzk 


Chương 2: 
KHỦNG HOẢNG 
VÀ HOÁNG PHÁP 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 29 


Ý thức khủng hoảng và cách hoằng pháp 


Phóng viên đài phát thanh Đuốc Tuệ (PV): Kính thưa 
quí vị thính giả của chương trình phát thanh Đuốc Tuệ! Hôm 
nay, nhóm phóng viên Đuốc Tuệ có được thiện duyên tiếp xúc 
với Tiến sĩ Đại đức Thích Nhật Từ nhân dịp thây đi hoằng 
pháp. Tì hãy từ bên lexas mới sang đáy. Tuần trước, thây đã 
thăm viêng và thuyết giảng trên miễn Bắc California. Tuần 
này, thây vừa ban một thời pháp vào hôm chủ nhật, ngày 
17/10/2004 tại chùa Diệu Quang - Santa Ana - California 
cho hàng trăm đông hương Phật tử với đề tài: “Sự buông 
xả trong. Phật giáo”. Hôm nay, chúng tôi được đến đây để 
phỏng vấn thầy về nhiều vấn đê. 


Kính thưa thầy! Chúng con biết thầy qua website: bud- 
dhismtoday.com của thầy từ năm 2000. Đài phát thanh Đuốc 
Tuệ mới ra đời được hai tháng nay. Chủ trương của Đuốc 
Tuệ là thuần túy học về Phật, không liên quan đến chính trị, 
không phê bình chỉ trích các vị đồng đạo cũng như các tôn 
giáo khác, tích cực phát huy cái hay, cái đẹp của đạo tỉnh 
thức và có gắng hội nhập với đời sông mới, tùy nơi, tùy thời 
đem đạo vào đời, cố gắng cập nhật hóa và hiện đại hóa đúng 
với tỉnh thần “fùy đuyên bất biến” của giáo lý giác ngộ. Trên 
tinh thần đó, hôm nay chúng con đến đây đề được phỏng vấn 
thầy. Chúng con xin có một số câu hỏi như sau: 


Thứ nhất, trong ba ngày, từ 29 — 31/09/2004, tại Phật 
Quang Sơn, thành phô Cao Hùng — Đài Loan đã có một cuộc 
hội thảo Tăng già thê giới gôm 22 nước tham dự. Cuộc hội 
thảo đặt ra 4 vân đê lớn: 

1. Phương thức hoằng pháp trong thế kỷ 21. 
2. Ý thức về sự khủng hoảng trong đạo Phật. 
3. Tầm quan trọng của văn hóa Phật giáo và công tác giáo dục. 


3Ú s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


4. Phật giáo và phụ nữ. 


Nhìn chung, cả bốn vấn đề đều rất quan trọng! Ở vị trí Phật tử 
hải ngoại, chúng con chú trọng đặc biệt đến hai điểm là, phương 
thức hoằng pháp trong thế kỷ 21 và ý thức về sự khủng hoảng 
trong đạo Phật. Xin thầy cho biết về hai vấn đề này! 


Ý thức về sự khủng hoảng 


Thích Nhật Từ (TNT): Trước nhất, xin chân thành cảm 
ơn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ đã tạo cơ duyên để 
chúng tôi có dịp chia sẻ những ý kiến về các vấn đề phát 
triển Phật giáo cũng như những vấn nạn Phật giáo đang gặp 
phải trên khắp thế giới hiện nay. Nội dung các ngày hội thảo 
tại Phật Quang Sơn gôm rất nhiều vấn đề như cư sĩ vừa nêu. 
Đặc biệt, hai vấn đề cư sĩ chú trọng là hai vấn đề rất bức xúc. 
Ý thức về sự khủng hoảng trong đạo Phật là vấn đề mà tất cả 
các tham dự viên gồm chư tôn đức Tăng Ni, các nhà nghiên 
cứu Phật học trên khắp thê giới tới dự đều tham gia. 


Vấn đề đặt ra là, đạo Phật không thê sống và phát triển 
ngoài lòng thực tại xã hội. Dĩ nhiên, khi sống trong lòng thực 
tại, đạo Phật cùng với xã hội đang phải đối đầu với nhiều 
cuộc khủng hoảng rất khác nhau. Ý thức về sự khủng hoảng 
trong đạo Phật không chỉ là sự khủng hoảng nội bộ, mà còn 
bao gồm ý thức của tất cả những người con Phật nói chung. 
Những tu sĩ và cư sĩ tại gia cần phải dấn thân nhiều hơn nữa 
trên tinh thần Phật pháp mà bản thân đang theo truyền thống 
nào đó. Ví dụ, truyền thống Phật giáo Nam tông, truyền 
thống dẫn thân của Phật giáo Đại thừa... đều phải đối đầu, 
tìm giải pháp cho những nạn khủng hoảng đó. 

Trong buổi hội thảo, các cử tọa đều thống nhất một điểm, 
do khủng hoảng về chiến tranh, sự phân biệt chủng tộc, kinh 
tế dần đến những khủng hoảng về tôn giáo, chính trị, xã 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 31 


hội... và ngay cả khủng hoảng về đời sống đạo đức. Đó là 
những vấn đề rất lớn, không chỉ của thế kỷ 2l mà hầu như 
con người từ bao thế kỷ qua cũng đều phải đối đầu. Vấn đề 
đặt ra là, cần phải làm việc gì đó để quần chúng ý thức về 
những khủng hoảng đang diễn ra xung quanh và tìm giải 
pháp thật hữu hiệu không phải tạm thời để giải quyết một vẫn 
nạn nào đó đối với bản thân, gia đình hay những người liên 
quan hoặc cộng đồng, xã hội. 


Trước nhất, ý thức về sự khủng hoảng có thể được định 
nghĩa là một dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức về các 
hoạt động của cuộc đời đang diễn ra xung quanh con người. 
Chỉ khi ý thức rõ được chúng ta đang bị vấp phải nỗi khổ đau 
từ những cuộc khủng hoảng nào đó mới có cơ hội tháo gỡ có 
kết quả. Đạo Phật giới thiệu phương thức hữu hiệu là nhìn 
thấy kết quả trước, vì cần phải đối đầu với thực tại đang vấp 
phải. Khác với phương cách của các chủ nghĩa, học thuyết 
thường đề cao, tô hồng hoặc nâng cao giá trị sự vật, đôi lúc, 
có sự vật không xứng đáng giá trị như thế. Nhà Phật vạch 
trần bộ mặt khổ đau về những thực trạng khủng hoảng mà 
con người đang vấp phải. Phương cách vạch mặt khổ đau đặt 
con người trong tình huống không thê chạy trốn mà phải đối 
đầu. Trong lúc đối đầu, có cơ hội tìm ra nguyên nhân sâu xa 
của vấn đề thông qua đáp án của các câu hỏi: Tại sao có chuyện 
này? Tại sao khô đau xuất hiện? Làm thế nào đề giải quyết?... 


Có thể nói Tứ diệu đề là phương pháp đối đầu trực tiếp, 
gồm hai quy trình nhân quả. Một quy trình nhân quả thuộc 
về khổ đau, hạnh phúc và một quy trình nhân quả thuộc về 
khổ đau, hạnh phúc siêu vượt cảm xúc thường tình của con 
người. Quả của khổ đau được xem như một thực tại đang 
diễn ra gồm rất nhiều khủng hoảng khác nhau như nêu trên. 
Đặt ra khủng hoảng về khổ đau không phải để chạy trốn hay 


32 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tìm cách làm lơ, mà để đối đầu với nó. Đức Phật dạy cách 
thức đối đầu là tìm đến những nguyên nhân. Dĩ nhiên, có 
nguyên nhân xa và gần, chủ quan và khách quan, cá thê và 
tập thể, nguyên nhân hiểu lầm hay những nguyên nhân do tất 
cả cùng gây ra... Người tìm ra nguyên nhân được gọi là người 
dắn thân, thắp sáng ý thức về các khủng hoảng. Khi nhìn thấy 
rõ nguyên nhân sẽ tìm được cách tháo gỡ và giải quyết vấn đề 
được 50%. Còn lại phải tiến bước trên quy trình nhân quả thứ 
hai có giá trị cao hơn là an lạc, hạnh phúc được đặt lên trên. An 
lạc và hạnh phúc này chính là Niết bàn, được xem như hệ quả 
của sự dân thân vào đời đề tháo gỡ các vấn nạn đó. 


Con đường tháo gỡ các nạn vấn là Bát chánh đạo. Có rất 
nhiều cách thức đề triển khai vấn đề vào các vấn nạn trong 
cuộc đời. Hầu như các cử tọa đều thống nhất Tứ diệu để là 
một phương thức để nhìn, ý thức về những vấn nạn khủng 
hoảng nói chung của cuộc đời. Phương thức này có thê được 
sánh như một bệnh viện hay bác sĩ đang đối đầu với con 
bệnh nào đó. Dĩ nhiên, vị bác sĩ, bệnh viện đó không thể nào 
bịt mắt, bịt lỗ tai của bệnh nhân và không cho biết căn bệnh họ 
đang bị vướng phải. Bởi vì như vậy, bệnh nhân sẽ không có cơ 
hội vượt lên trên cơn bệnh. Cho nên, cách thức này cho thấy y 
học rất gần đạo Phật thông qua phương thức Tứ diệu đế. 


Đầu tiên, phải xác định khủng hoảng bệnh tật đang vấp 
phải. Ví dụ như ung thư gan, phổi hay bất kỳ một loại ung 
thư nào dẫn đến cái chết. Ý thức về cái chết, căn bệnh làm 
cho con người có bản lĩnh vượt lên và không sợ hãi nó nhiều 
hơn. Từ sự ý thức về khổ đau, bệnh tật dẫn con người tìm đến 
nguyên nhân bằng các câu hỏi, tại sao tôi bị bệnh mà người 
khác không bị? Tại sao cũng hoàn cảnh nhưng những người 
khác bị vấp phải còn tôi thì không? Bấy nhiêu câu hỏi đã gợi 
lên giải pháp giải quyết vấn đề được 50%. Nếu chỉ dừng lại 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 33 


tại đây thì vẫn đang lân quân trong vòng quả rồi nhân, nhân 
rồi quả mà chưa có giải pháp. Cho nên, y khoa tìm đến những 
hướng giải quyết vấn đề như chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm 
việc, nghỉ ngơi... Tất cả đều đặt trên khuynh hướng làm thế 
nào đề phục hồi sức khỏe của bệnh nhân hoặc làm cho bệnh 
nhân có thê sống an vui, hạnh phúc từ việc phục hồi sức khỏe 
của mình. Đó là con đường tất thiết thực mà tất cả mọi người 
ý thức về sự khủng hoảng bệnh tật của mình đều phải làm. 
Khi làm được điều đó, sức khỏe phục hồi chính là kết quả rất 
hiện thực. Đối đầu với khổ đau bệnh tật đang vấp phải cũng 
cùng một cách thức như vậy. 


Nhà Phật dạy, ý thức về những vấn nạn hay khủng hoảng 
trong đạo Phật là cách giúp thấy đạo Phật không bao giờ 
tách khỏi cuộc đời, đạo Phật lớn lên, phát triển từ trong lòng 
cuộc đời. Đạo Phật mang lại những giá trị an vui hạnh phúc 
cho chính cuộc đời. Cho nên, quan điểm ý thức về sự khủng 
hoảng trong đạo Phật làm cho tất cả Tăng Ni và Phật tử cần 
phải dẫn thân nhiều hơn nữa vào những khủng hoảng đó. 
Bởi vì, những khủng hoảng này trực hay gián tiếp ảnh hưởng 
đến hạnh phúc, người thân của mỗi người. Đừng nghĩ khi 
nào khủng hoảng xuất hiện trong gia đình mới ý thức về 
nó. Ví dụ, chứng bệnh HIV/AIDS là cuộc khủng hoảng của 
toàn thê gia đình, cộng đồng và xã hội. Nó liên hệ đến tình 
thương, trách nhiệm xã hội, đạo đức, liên hệ đến tình tương 
thân đồng loại giữa con người với con người. Cho nên, khi 
một người bị vướng vào chứng bệnh đó, bỗng dưng những 
người của cộng đồng mới thấy cần ý thức nhiều về vấn đề 
này như, làm thế nào để chia sẻ nỗi khổ đau của người đó? 
Làm thế nào đề giúp họ dù biết bị vướng vào chứng bệnh như 
vậy nhưng không mặc cảm bị xã hội bỏ rơi?... Họ cảm nhận 
được xung quanh vẫn còn nhiều cánh tay Bồ tát, nhiều tỉnh 


34 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thần vị tha, người có tắm lòng rộng lượng và đặc biệt còn rất 
nhiều người có tình thân thương vượt cả người mang tình cốt 
nhục. Do đó, khi bị vướng bệnh, họ không bị mất tất cả. Đôi 
lúc, người vướng vào chứng bệnh có được tình cảm, sự cảm 
thông, những tắm lòng của tình thương yêu đồng loại rất vị 
tha và cao cả! Cho nên, ý thức về sự khủng hoảng đó là cách 
thức làm tăng giá trị đời sống của con người lên mức độ và 
vai trò, vị trí người đó đang có. 


Càng ý thức về sự khủng hoảng nhiều chừng nào càng có 
cơ hội tháo gỡ, vượt ra khỏi sự khủng hoảng chừng đó. Đức 
Phật không dạy ngừng lại ở ý thức về sự khủng hoảng, vì nó 
chỉ là một chánh niệm về những khổ đau đang diễn ra. Vấn 
đề quan trọng hơn là ngoài chánh niệm, phải có những giải 
pháp đi đến cách thức giải quyết dứt điểm chứ không phải 
tạm thời. Như trạng thái đang bị khát nước rồi uống vào một 
cốc nước mặn, sau đó, cơn khát g1a tăng gấp hai, ba hoặc 
thậm chí gấp mười lần. Cho nên, ý thức về sự khủng hoảng 
để tìm ra giải pháp tuyệt hảo nhất. Dĩ nhiên, theo nhà Phật, 
giải pháp tuyệt hảo đó chỉ là sự tương đối chứ không bao 
giờ tuyệt đối. Vì vậy, trong từng vai trò, cách thức, điều kiện 
môi trường, hoàn cảnh đang sinh sống, có thể tạo ra những 
giải pháp thích hợp tạm gọi là giải pháp toàn hảo nhất trong 
những điều kiện hiện có. Như vậy, ý thức về sự khủng hoảng 
là con đường của sự chuyên hóa đạo đức, tâm linh, đời sống 
xã hội và mọi phương diện mà con người trực hoặc gián tiếp 
liên hệ đến. 

Vì thế, chủ đề ý thức về sự khủng hoảng trong đạo Phật 
là vấn đề lớn, đặt lại những vấn đề truyền thống đã đi qua, 
những vấn đề liên hệ đến cách thức đã ứng dụng, hành trì 
trong đạo Phật. Nó đặt lại những cách thức và giá trị con 
người đã đóng góp cho đạo Phật, và khăng định còn đủ sức 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 35 


thực hiện lời Phật dạy hay tinh thần dấn thân của đức Phật 
còn tỏa sáng trong xã hội ngày nay hay không, dầu lời Phật 
dạy lúc nào cũng thích hợp với cuộc đời. Nếu không có cách 
ứng dụng để con người ý thức về những khổ đau đang có 
trong cuộc sống, không ý thức được sự dấn thân của đạo 
Phật đang có mặt với những khô đau đó thì giá trị của đạo 
Phật có thê bị giảm sút rất nhiều. Dĩ nhiên, chỉ giảm sút về 
phương diện ứng dụng chứ không về phương diện bản chất. 
Vì bản chất của đạo Phật luôn luôn cao siêu, huyền diệu. Tuy 
nhiên, thông qua con đường chuyền hóa tâm linh, nêu không 
đưa những ý thức về giá trị của đạo Phật đối đầu với những 
khủng hoảng của cuộc đời thì rõ ràng các bế tắc có thê bị dập 
tắt ở một giai đoạn nhất định nào đó nhưng sẽ bộc phát vào 
lúc khác. Khi nó bộc phát lần thứ hai, ba, tư... thì mức độ 
của sự khủng hoảng khổ đau có thể gia tăng rất nhiều. Chính 
vì vậy, ở góc độ của nhà Phật, phải tìm ra một giải pháp tốt, 
lâu dài để có thể nhỏ tận gốc, chấm dứt sự khủng hoảng. Có 
thế, phương pháp giải quyết đó mới thật sự được coi là có ý 
nghĩa và giá trị. 

Hoằng pháp trong thế kỷ XXI 


Về phương thức hoằng pháp trong thế kỷ XXI, dĩ nhiên 
cũng liên hệ rất nhiều đến ý thức về sự khủng hoảng đối với 
những người dẫn thân trên tỉnh thần đức Phật đã dạy. Càng ý 
thức về sự khủng hoảng nhiều chừng nào thì càng có giả định 
phương thức hoằng pháp nhiều chừng đó. Những phương 
thức hoằng pháp như trong kinh điển Đại thừa nói có 84.000 
pháp môn không phải là con số thực, chỉ là con số biểu tượng 
cho thấy có nhiều cách thức tiếp cận một vấn đề. Có nhiều 
phương pháp giải quyết một vấn nạn, nhiều cách triển khai 
làm cho khủng hoảng rút ngắn lại, giảm thiêu, được nhồ đến 
tận gốc. Phương thức hoằng pháp rất quan trọng! Nếu không 


36 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


biết cách áp dụng, tất nhiên hiệu quả của việc hoằng pháp 
không mang lại giá trị về sự nhồ tận gốc khủng hoảng trong 
xã hội con người đang vấp phải. Quan điểm của chúng tôi 
cho rằng, có thể làm từ nhiều cách thức khác nhau. 


a- Sử dụng các phương tiện khoa học sẵn có 


Cách thứ nhứt là cần phải sử dụng nhiều phương tiện 
trong thời kỳ khoa học kỹ thuật ngày nay cung cấp như in- 
ternet, phương tiện truyền thông đại chúng. Thông qua việc 
cung câp thông tin, đây là những công cụ quan trọng bậc 
nhất trên con đường chuyên hóa nhận thức của con người. 
Cụ thể, đất nước Đài Loan tuy nhỏ bé nhưng có đến khoảng 
bảy đài truyền hình Phật giáo phát rộng rãi toàn quốc 24/24h. 
Chương trình của họ rất đa dạng, phong phú. Như vậy, với 
bấy nhiêu phương tiện thông tin đại chúng, nếu áp dụng đúng 
cách thì Phật tử không cần phải mắt số tiền lớn đề đi từ nước 
này đến nước khác tham dự buổi giảng trực tiếp của vị cao 
Tăng nào đó. Họ có thể ngồi tại nhà, nhờ hệ thống thông tin, 
trực tiếp học hỏi Phật pháp ở một nơi xa xôi nào đó. Do vậy, 
nếu áp dụng đúng cách các phương tiện thông tin đại chúng 
thì việc hoằng truyền phổ biến thông tin Phật pháp, ngay cả 
những thông tin tu học sẽ rất có hiệu quả. Rất tiếc, do những 
hoàn cảnh khó khăn của lịch sử, điều kiện khó khăn của các 
hội đoàn Phật giáo trên khắp thế giới nên vẫn chưa có hoạt 
động đồng bộ về vấn đề, phương thức này dù đã có những 
người rất tâm huyết tạo ra những chương trình phát thanh. 


Ở Mỹ có những chương trình phát thanh Tiếng Chuông 
Từ Bi, Tiếng Chuông Tĩnh Thức, Đuốc Tuệ và một số chương 
trình ở nhiều ngôi chùa của những giáo hội Phật giáo khác 
nhau, nhưng hạn chế là chỉ phát thanh mà không phát hình. 
Tuy nhiên, vẫn có giá trị rất lớn, vì nhiều người suốt ngày rất 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 37 


bận rộn, không có thời giờ đến chùa, thời giờ đọc kinh, xem 
sách nên họ nghe đài là cách hữu hiệu. Dù một chương trình 
nửa hoặc một giờ nhưng với sự chọn lọc, có nội dung thật sự 
mang lại chất liệu an lạc, thảnh thơi cho họ trong suốt một 
ngày làm việc cực nhọc. 


Nếu không sử dụng phương tiện, vô tình đã đánh mất cơ 
hội rất lớn để phục vụ người có nhu cầu mà không có điều 
kiện đến chùa, những trung tâm thuyết giảng Phật pháp. Các 
phương pháp hoằng pháp thông qua phương tiện thông tin 
đại chúng hiện đại là cách thức giúp đạo Phật luôn luôn bên 
cạnh cuộc đời, khiến con người cảm thấy đạo Phật luôn có 
mặt với họ. Khi cần, đạo Phật sẽ gần gũi, tiện lợi như việc 
họ chỉ cần mở tủ lạnh là có thực phẩm, trái cây thưởng thức, 
nước uống. Gần gũi như việc họ có áo quần mặc, máy Sưởi 
để khổ đau về thời tiết, khí hậu được giảm thiểu tối đa. Cho 
nên, hoằng pháp qua các phương tiện thông tin đại chúng 
là điều quan tâm hàng đầu. Hy vọng các hội đoàn Phật giáo 
Việt Nam ở hải ngoại bằng cách thức nào đó, đầu tư chia sẻ 
gánh nặng về tài chính, tạo ra một chương trình chất lượng. 
Chương trình này có thê phát sóng không chỉ trên một tiêu 
bang, một thành phố mà cả toàn nước Mỹ. Hơn thế, có thê 
phát sóng rộng rãi cho một số nước có làn sóng gần với cách 
phát sóng ở Mỹ. Trực tiếp đón nhận, thưởng thức những 
chương trình như vậy là điều rất hay! 


b- Nghĩ thức tụng niệm và hành trì 


Cách thứ hai cũng được rất ưu ái, quan tâm hàng đầu là, 
cần phải có những suy nghĩ lại về cách thức đưa vào trong 
những nghỉ thức tụng niệm, hành trì hằng ngày. Dĩ nhiên, 
những nghi thức đó có giá trị tâm linh được trải nghiệm từ 
nhiều thế kỷ, do các vị tôn đức, các vị tô sư của Phật giáo đầu 


38 *s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tư nên giá trị hành trì là điều không thê phủ định. Vấn đề đặt 
ra là, nội dung hành trì của những nghi thức đang sử dụng 
phần lớn ảnh hưởng từ những tô sư Trung Hoa. Do vậy, nêu 
chỉ dừng tại đó, sẽ đóng bít cơ hội cho những Phật tử tiếp cận 
chánh pháp của đức Phật từ nhiều góc độ khác nhau. 


Mỗi ngày có bốn thời trì tụng là: 
Công phu khuya có Thần chú Thủ Lăng Nghiêm. 


Buổi trưa có nghỉ thức cúng Phật trước khi ăn cơm để tập 
lòng quán tưởng, gọi là tôn kính Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo, tôn kính những bậc thầy! Hồi hướng công đức đến tất 
cả chúng sinh, chia sẻ tình thương với các người nghèo khó 
khăn, các loài động vật thấp kém hơn. Khắc ghi công đức của 
những người nghèo khó và những người phát tâm đã tạo ra 
chén cơm manh áo cho mình... là những nghỉ thức rất hay. 

Buổi chiều có thời công phu chiều là thời khóa quán niệm 
rất đặc sắc đề tìm chất liệu tâm linh, chuyên hóa nhận thức 
cho tất cả các loài cô hồn, ngạ quỷ sống trong lòng sân hận si 
mê hoặc trong nỗi khổ đau mà chính họ không thoát ra khỏi. 


Buổi tối có thời Tịnh Độ, thường tụng kinh Phổ Môn hay 
A Di Đà, một sô chùa tụng kinh Pháp Hoa, Địa Tạng, Dược 
Sư, Đại Bát Niết Bản. 


Như vậy chỉ dừng lại nghi thức tụng niệm ở một số các 
bản kinh căn bản. Vì thế, Phật tử đi chùa lâu ngày tưởng thế 
giới Phật pháp chỉ bấy nhiêu. Trong khi đó, đức Phật giảng 
rất nhiều kinh, nếu dịch hết có thê mấy chục ngàn trang. Vì 
thế, cánh cửa đến với đạo Phật bị giới hạn do những nghỉ 
thức này. Dĩ nhiên, những nghi thức đó vẫn rất hay và không 
nói chúng không có giá trị, chúng có giá trị hành trì rất lớn. 
Nhưng thiết nghĩ, cần giới thiệu thêm một số bản kinh khác 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 39 


như những bản của kinh điển Pali, 4 hàm, Đại thừa... mà 
có thể đi đến nhiều góc độ nhân sinh, vũ trụ, hạnh phúc, hôn 
nhân, tình yêu, gia đình, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa... 
Tất cả những góc độ đó, phải xác định rằng đức Phật đã dạy rất 
nhiều. Có thể nói, đức Phật là nhân vật tôn giáo đầu tiên trong 
lịch sử nhân loại thuyết rất nhiều về các vấn đề đó. Rất tiếc, các 
bản kinh dành cho Phật tử thọ trì lại không có nhiều chất liệu 
này. Vì vậy, Phật tử cảm thấy có khoảng cách rất lớn đối với đạo 
Phật. Người đến với đạo Phật hầu như ở tuổi về già, nữ giới nên 
Phật pháp có những giá trị rất lớn mà lại không có dịp tiếp xúc. 

Vấn đề nữa cần đặt ra là, trong các nghi thức tụng niệm 
có giới hạn và nặng về phần chữ Hán. Nhiều thập niên trước, 
nhu cầu biết chữ Hán rất cao, hầu như những người lớn tuổi 
trong giai đoạn đó đều có thể đọc được chữ Hán trực hay 
gián tiếp. Do đó, nhu cầu phiên dịch sang Việt ngữ không 
cần thiết. Giai đoạn hiện nay, nhất là trên đất nước Mỹ hay 
phương Tây đang sinh hoạt với hình thức cộng đồng thiểu 
số, không còn biết đến chữ Hán nữa. Nếu vân tiếp tục duy trì 
các nghi thức tụng nệm bằng chữ Hán, e rằng một lúc nào đó, 
tất cả những Phật tử đến với đạo Phật giống như là đọc thần 
chú để được đức Phật ban phước thay vì phải đọc được kinh 
Phật đề hiểu được những chất liệu đạo đức, đời sống tâm linh, 
con đường chuyền hóa, phương thức hành trì, áp dụng vào ngõ 
ngách của xã hội, giải quyết những khủng hoảng về đời sống, 
gia đình, cá nhân, xã hội, thế giới, hòa bình... Do đó, họ đến 
với đức Phật và xem Ngài như một vị thần linh, Thượng đề, 
thay vì vị Đạo sư và kinh điện của Ngài, là giải pháp. Họ lại 
đến với Ngài với cách thức cầu nguyện, còn kinh điển của Ngài 
trở thành thần chú giải quyết những vấn đề dựa trên góc độ của 
phước báu. Cảm ứng như vậy có thể giới hạn con đường tiếp 
cận Phật pháp của Phật tử đối với quần chúng và xã hội. 


40 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


c- Dấn thân hành trì 


Cách thức thứ ba là cần phải có cách thức dẫn thân nhiều 
hơn nữa trong sinh hoạt cộng đồng. Bởi vì, trong Phật giáo 
không chú trọng những sinh hoạt đó, nếu có thì không được 
tổ chức tốt. Do đó, không thu hút được giới trẻ, chỉ đáp ứng 
một số tầng lớp nhất định nào đó. Sinh hoạt gia đình Phật tử, 
hướng đạo Phật tử nỗ lực mang lại sức sống mới cho thành 
phần thanh thiếu niên trước đây chưa đề cập đến. Nếu phát 
huy các hoạt động như đưa nhạc vào trong nghi thức tụng 
niệm, sáng tác những bản đạo khúc thay vì tình ca, bài thuộc 
đạo ca, bài thuộc thiền ca gọi là chất liệu cuộc sống thì bấy 
giờ giá trị của sự đóng góp được gia tăng. Người đến với đạo 
Phật không còn cảm giác đạo Phật chỉ là tôn giáo dành cho 
những người tuổi về già hoặc là tôn giáo rất bi quan, yếm thế. 
Mặc dầu bản chất đạo Phật là tuệ giác có bi, trí, dũng nhưng 
trên thực tế, người ta đánh giá đạo Phật ngược lại với tinh 
thần đạo Phật đã có. Vì vậy, cần phải mạnh dạn đưa nhạc vào 
trong các sinh hoạt Phật giáo. 


Có thể giảm bớt thời khoá tụng niệm về phương diện 
thời lượng để giới thiệu thêm những phương thức đưa 
Phật giáo vào những ngóc ngách của xã hội đối với thế hệ 
trẻ. Cần phải có những buổi giảng nhiều hơn. Bởi vì phần 
lớn các chùa, sau những thời kinh chỉ có những buôi trò 
chuyện gọi là pháp đàm với nhau, còn những buổi giảng 
về nội dung của các bản kinh quá ít. Nếu có, chẳng qua chỉ 
là nỗ lực rất cá thể của một sô vị trụ trì ở một sô tự viện nào 
đó, chưa có khuynh hướng rõ rệt rằng người Phật tử cần phải 
học giáo lý. Ngay cả trong nước, quá ít trung tâm giảng pháp 
và những trung tâm chỉ hoạt động được vào sáng hoặc chiều 
ngày chủ nhật. Trong khi số lượng Phật tử rất đông nhưng 
hội trường chỉ vài trăm chỗ ngồi. Chính vì vậy, nhu cầu đưa 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 41 


kiến thức Phật pháp vào lòng xã hội trở thành bức thiết. Nếu 
bỏ rơi điều này, về lâu dài, người ta nghĩ đến với đạo Phật 
bằng con đường truyền thống có tín ngưỡng, gia đình hơn là 
con đường tiếp cận chân lý. 


Còn nhiều phương pháp khác nữa nhưng vì điều kiện cho 
phép quá ít nên chỉ xin trình bày ba phương pháp phương 
diện mà tôi nghĩ là cần thiết. Nếu phát huy những phương 
diện này đồng bộ, hỗ trợ, bố sung lẫn nhau thì tin chắc trong 
tương lai rất gần, Phật giáo ở nước Mỹ sẽ được người địa 
phương tiếp nhận tích cực. Nhờ đó, có giá trị chuyển hóa đời 
sông bản thân và gia đình! 

Nhu cầu hiện đại hóa Phật giáo 

PV: Chúng con xin cảm ơn thấy đã cho biết những quan 
điểm rất mới và tiễn bộ cho vấn đề hoằng dương Phật pháp 
trong hiện tại và tương lai! Chúng con xin có câu hỏi thứ hai 
cũng liên quan đến cuộc hội thảo trên. Các đại biểu ưu tư và 
thao thức làm thế nào đề hiện đại hóa và tôn giáo hóa Phật 
giáo, đồng thời làm cho Phật giáo trở thành nhu cầu tâm linh 
không thể thiếu trong cuộc sống, nhằm giúp con người vượt 
qua những vấn nạn của thời đại. Trên vị trí một tu sĩ đang 
hoằng pháp, với những kinh nghiệm học hỏi qua quá trình đi 
nhiễu nước, thấy thực trạng Phật giáo nhiều nơi, thây nghĩ 
sao và có ý kiến gì về vấn đề cấp thiết và thực tẾ này? 


TNT: Đây là câu hỏi rất hay trong những ngày hội thảo! 
Người ta đã được lắng nghe kinh nghiệm hiện đại hóa hoằng 
pháp của Phật Quang Sơn. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn tâm 
linh của Hòa thượng Tỉnh Vân, người chủ trương về Tịnh Độ 
nhân gian là hình thái Tịnh Độ khác Tịnh Độ truyền thống 
đã được giảng dạy và tu học trong nhiều thế kỷ qua tại Việt 
Nam, Trung Hoa và những nước ảnh hưởng truyền thống 


42 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Phật giáo đại thừa của Trung Quốc. Tịnh Độ tông được triển 
khai nhiêu góc độ khác nhau. 


Thứ nhất là phát triển phương diện giáo dục. Mở nhiều 
trường đại học Phật giáo. Bên cạnh đó, có thể mở thêm 
những trường đại học chung với tinh thần của nhà Phật đón 
nhận tất cả người Phật tử và không phải Phật tử, có tôn giáo 
và không tôn giáo. Đến với những trường đại học đó, họ 
được thắm chất liệu Phật pháp từ những nội dung thấm đượm 
giáo pháp. Nhưng ngôn ngữ, các khái niệm, thuật từ được 
truyền và diễn đạt hoàn toàn không phải thuần túy đạo Phật, 
họ sẽ dễ dàng chấp nhận và xem đó là một chất liệu cho cuộc 
sống. Về lâu dài, họ sẽ thắm nhuần chất liệu này, cảm thấy có 
nhu cầu đến với đạo Phật nhiều hơn và nhận ra tất cả những 
điều họ học được ở trường lớp chính là những phương châm, 
cách thức đạo Phật đã chuyền hóa cuộc đời. Đó là sản phẩm tuệ 
giác mà đức Phật đã đề lại cho loài người 26 thế kỷ qua. Hòa 
thượng Tỉnh Vân thực hiện phương hướng này rất thành công. 


Thứ hai là dấn thân vào góc độ từ thiện xã hội. Đạo Phật 
có rất nhiều học thuyết dạy về tình thương, cách thức chia sẻ 
tình thương, giúp người và bản thân cùng có hạnh phúc trong 
đời sống khổ đau. Trong điều nguyện thứ 11 của đức Phật Dược 
Sư có đoạn: “Khi tôi thành Phật, nếu người nào đói khái, tôi 
XỈ Cung cấp thức ăn, nước uống. Nếu người nào lạnh, tôi xin 
cung cấp áo quần. Miễn cho họ được no ấm rồi sau đó mới ban 
chánh pháp nhiệm mâu giúp họ được an vui, hạnh phúc lâu 
dài”. Đây là triết lý về hành động và dẫn thân hoằng pháp rất 
hay nhưng đôi lúc không được chú ý, quan tâm. 


Con đường hoằng pháp của đạo Phật có nhiều rào cản vì 
chỉ đặt nặng về triết lý, đạo đức, ý thức hệ, nhân sinh quan, 
thế giới quan mà không lo đến bao tử cho những người đến 
với đạo Phật. Trong khi đó, lời của đức Phật Dược Sư dạy 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 43 


phải lo ăn mặc cho họ trước. Khi có đời sống vật chất tương 
đối đầy đủ, không còn bận tâm những nỗi khô đau về vật chất 
gây ra mới có thể dễ dàng hướng tới đời sống tâm linh. Đó là 
lý do tại sao bây giờ phương Tây trở về nghiên cứu phương 
Đông. Đến với phương Đông, họ chọn đạo Phật là điểm tỉnh 
thần quan trọng và hấp dẫn nhất vì có nhiều giá trị lâu dài 
và những giá trị đó có thể giúp cuộc đời của họ chuyền hóa. 
Như vậy, khi con người đầy đủ đời sống vật chất, họ không 
bao giờ cho đời sống vật chất là những giá trị tuyệt đối. Họ 
có thể nhìn thấy lỗ hồng, mặt trái và khổ đau của những giá 
trị này. Họ thấy sự lợi dụng những giá trị đó làm khổ đau gia 
tăng trong lịch sử loài người nhiều thế kỷ qua. Từ đó, họ tìm 
đến những giá trị tâm linh cao hơn, tạo lại một cuộc sống 
thăng bằng và lâu dài hơn. 


Cho nên, đức Phật Dược Sư đã dạy phải phát huy hai 
phương diện, vừa đời sống vật chất vừa đời sống tinh thần. 
Làm sao để người có cơ may đến với đạo Phật và người 
không đến với đạo Phật vẫn có được chất liệu của đời sống 
hạnh phúc, hòa quyện giữa đời sống vật chất và đời sống tinh 
thần. Như vậy, hạnh phúc mới thật sự được đảm bảo. Đó là 
cách thức Tịnh Độ tông của Hòa thượng Tĩnh Vân dẫn thân 
và nhiều nơi đã dẫn thân. Nhưng nếu chỉ làm với tính cách 
cảm tính, nhường cơm sẻ áo vì thương những người khổ 
đau mà không hướng dẫn họ đề có được những cách thức tự 
tồn tại, không khéo thì phương thức nhường cơm sẻ áo đơn 
thuần sẽ thiếu những phương pháp giúp họ tự kiếm được tiền 
và vật chất. Vì vậy, khi hết vật chất họ càng khổ đau, càng lệ 
thuộc vào người khác nhiều hơn. Nếu áp dụng phương thức 
đức Phật Dược Sư đã dạy là mang lại giá trị vật chất, sau đó 
cung cấp giá trị tỉnh thần. Ở đây, giá trị tinh thần là những 
phương pháp để tạo ra giá trị vật chất. 


44 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Với mức độ đơn giản, thường nghĩ con đường làm từ thiện 
đơn thuần như đã thấy ở các hội đoàn Phật giáo chưa phải là 
giải pháp lớn giải quyết các vấn nạn khổ đau về vật chất cho 
xã hội. Bởi vì, khi cho họ ăn một bữa cơm, có thể giải quyết 
những khổ đau trong ngày đó. Còn nếu cho họ phương pháp 
để có được những bữa cơm thì đồng nghĩa với việc cho họ 
những hạnh phúc lâu dài. Như vậy, phải làm song hành giữa 
vật chất và tinh thần, giữa cái đem tặng và những phương 
pháp đề tạo ra giá trị cái đã đem tặng cho họ. Đó là cách thức 
rất hay, dẫn thân vào từ thiện như vậy rất tốt! 


Thường trong những dịp đi làm từ thiện, chúng tôi trích 
những câu kinh nho nhỏ trong kinh Pháp Cú, mười điều tâm 
niệm, mười bốn điều răn của đức Phật... đơn giản, mộc mạc 
chèn vào những gói quà, không cần đề tác giả. Dĩ nhiên, 
những người tiếp nhận có thể xem phần đó không có giá 
trị, có thể quãng vào sọt rác, họ chỉ chọn những phần quà 
để ăn, chọn phần tiền cất vào túi. Tuy nhiên, cũng có người 
đọc những bài kệ đó. Lúc đầu, họ không chấp nhận nhưng 
dần dần họ sẽ thấy đây là chất liệu đời sống tinh thần mà họ 
không thể nào thiếu. Cho nên, nếu chỉ làm công việc từ thiện 
đơn thuần sẽ đánh mắt rất nhiều cơ hội giúp họ có những giá 
trị tinh thần cao hơn. Đi theo phương pháp, khuynh hướng 
Tịnh Độ dân gian của Hòa thượng Tỉnh Vân đưa ra cần phải 
có những giá trị này để đáp ứng hạnh phúc lâu dài cho họ. 


Góc độ thứ ba, phương pháp Tịnh Độ dân gian của Hòa 
thượng Tỉnh Vân chủ xướng không chỉ tạo cho người ta có niềm 
mơ ước hay giá trị sau khi chết. Nếu có giá trị đó vẫn rất tốt 
nhưng vấn đề còn lại, vấn nạn lớn nhất của cuộc đời nằm ở thời 
gian con người đang sinh sông trong thê giới khổ đau. Mười, hai 
mươi, ba mươi hoặc trăm năm không có giải pháp đi vào lòng 
cuộc đời, tháo gỡ những khổ đau thì giá trị hạnh phúc ở thế giới 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 45 


Cực Lạc sẽ bị giảm thiểu. Cho nên, truyền thống mới về Tịnh 
Độ dân gian là con người phải thiết lập Tịnh Độ ở trong tâm, 
trong hành động, trong lời nói, việc làm, trong cách thức chúng 
liên hệ với mọi người, đối tác, trong sinh hoạt, giao lưu, ứng xử 
với người khác. Làm thế nào đề thông qua cách liên lạc, ứng xử, 
ngoại giao giữa bản thân và đối tác mang lại giá trị hạnh phúc, 
an vui, lợi ích về vật chất lẫn tỉnh thần cho mình với người ở 
hiện tại và tương lai. Thiết lập Tịnh Độ dân gian thông qua con 
đường giáo dục, từ thiện, dắn thân, hành trì hay con đường Bồ 
Tát đạo. Tất cả phải mang chất liệu, hình ảnh của Tịnh Độ ở 
ngay lòng của cuộc đời và giá trị cuộc sông luôn luôn nở hoa. 
Đó là điều chúng tôi vô cùng tâm đắc và cho đó là hướng hiện 
đại hóa Phật giáo. 
Phương pháp hiện đại hóa Phật giáo 

PV: Xin thầy cho biết phương pháp hiện đại hóa Phật giáo? 


TNT: Hiện đại hóa Phật giáo không có nghĩa là tạo ra 
nhiều giá trị mới cho đạo Phật. Bởi vì, bản chất lời dạy của 
đạo Phật đã có giá trị. Hiện đại hóa chỉ là phương pháp sửa 
lại cách thức hiểu, hành trì, dắn thân đạo Phật vào cuộc đời. 
Làm cách nào để mọi người hiểu và hành được đạo Phật để 
có an lạc từ đạo Phật là bản chất của hiện đại hóa. Dĩ nhiên, 
có thê vay mượn nhiều phương pháp hiện đại, có thể đi từ 
góc độ của xã hội học, tâm lý học, phân tâm học, nhân chủng 
học hay của bất kỳ học thuyết, góc độ, phân ngành học nào 
để nhằm thông qua phương tiện đó mà mang lại giá trị cho 
cuộc đời. Như thế được gọi là hiện đại hóa. 


Hiện đại hóa được hiểu như cách thức tùy duyên, tạo thêm 
những phương tiện, cách thức triển khai tinh thần của nhà 
Phật với điều kiện, chất liệu và bản chất an lạc. Nghĩa là, sự 
hành trì mang lại sự an lạc cho đạo Phật vẫn g1ữ nguyên bản 


46 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


chất như đã được lưu giữ trong kinh điển. Có vậy, sự hiện 
đại hóa mới mang lại giá trị lâu dài. Nếu hiện đại hóa bằng 
cách vay mượn tất cả nội dung lẫn hình thức thì không mang 
nghĩa hiện đại hóa, mà là cách làm biến chất đạo Phật. Có 
thể đứng từ góc độ của tu sĩ, cư sĩ, người dẫn thân hay người 
hành trì mang lại giá trị hiện thực cho đạo Phật, cho những 
người đến với đạo Phật và những người hành trì đạo Phật. 
Nói cách khác, người dắn thân làm thế nào đó có thể chứng 
minh cho mọi người thấy, đạo Phật có mặt trong cuộc đời 
không phải để con người phục vụ mà đạo Phật có mặt vì mục 
đích phục vụ con người. 


Thông qua những người hoằng pháp, tu sĩ, cư sĩ... phải 
làm cho chất liệu Phật pháp được tỏa sáng, mang được an vui 
đến với người khác. Với tư cách là một tu sĩ đã có cơ duyên tu 
học tại Ấn Độ, và nhờ đó có dịp tham quan một số nơi ở Phật 
giáo có nhiều vấn nạn trên thế giới, tôi nhận ra nguyên nhân do 
sự phong phú về truyền thống tâm linh, pháp môn tu tập, con 
đường thực hành nên nhiều người cảm thấy hoang mang, xa lạ, 
thậm chí nghĩ các truyền thông này có mâu thuẫn lẫn nhau. Xin 
trả lời, đừng hoang mang như vậy vì tất cả những con đường đó 
là hoa thơm cỏ lạ, là những cách thức làm cho Phật giáo được 
mọi người tiếp cận ở nhiều góc độ với tâm tư thích hợp nhất. 
Cho nên, cách thức đứng và con đường đi, biểu tượng vận dụng, 
triết lý hành trì có thể rất đa dạng, phong phú. Nhưng, đừng cho 
rằng con đường mình đi, cách thức mình hành trì là số một còn 
của những người khác là số hai, ba, năm, mười... Khi bỏ được 
ý thức về chuyện một và mười đó, tất cả những phương pháp 
đồng bình đẳng. Điều này rất cần thiết cho Phật giáo. Có thể có 
hàng trăm tông phái hay hàng ngàn giáo pháp khác nhau nhưng 
tất cả sẽ trở thành những pháp môn vi diệu, con đường tích cực 
và dân thân hiệu quả, giúp mang đạo Phật phục vụ cho hạnh 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 47 


phúc của loài người. Ngược lại, biến pháp môn, truyền thống, 
ngôi chùa, sự dẫn thân của mình trở thành một chất liệu tô bồi 
cho vị kỷ, giáo phái hay chủ nghĩa nào đó thì bản chất của sự 
dấn thân không đúng đắn và có chất liệu đi ngược lại những giá 
trị đạo Phật muốn thật sự đóng góp cho con người, xã hội. 


PV: Xin cảm ơn thấy, chúng con được thầy giảng rất rõ 
ràng về vấn đề hiện đại hóa là đem đạo Phật vào đời đề cho 
hoa đạo nở khắp nơi, giúp mọi người thấy nét đẹp và sự cân 
thiết của Phật giáo là phụng sự con người! 

Nới rộng biên giới hoằng pháp 

PV: Sau ba ngày hội thảo, cũng trong tỉnh thân đó, hội 
nghị đúc kết một nghị quyết gôm bón điểm. Chúng con chú ý 
nhất đến điểm thứ tư là cử các vị hoằng pháp có trình độ đi 
khắp thế giới để làm cho thế giới Phật giáo ngày càng mở rộng 
hơn, những người con Phát và mọi người ngày càng gân nhau 
hơn, xóa đi những dị biệt để cùng nhau hoạt động nhằm thăng 
hoa cộng đông xã hội và thế giới. Xin thầy cho biết nhận định 
của thầy về những thuận lợi cũng như khó khăn khi thi hành 
nghị quyết này trên bình diện quốc gia và thế giới? 


TNT: Chúng tôi cho điểm thứ tư của nghị quyết là một 
điểm đáng ghi nhận (order) rất lớn của mây ngày hội thảo. 
Dĩ nhiên, ao ưƯỚc đó đã có từ rất nhiều thế kỷ nhưng cách 
thức thực hiện rất lớn. Bởi vì, khó có cơ hội làm được việc 
này trên bình diện một quốc gia chứ chưa nói đến cả thế giới. 
Nhưng cũng có một số hội đoàn, giáo phái Phật giáo đã làm 
thành công. Ví dụ Phật giáo Tây Tạng, nhờ tỊ nạn trên đất 
nước Ấn Độ là nước có ngôn ngữ hành chánh và giáo dục là 
tiếng Anh nên mặc nhiên các nhà sư Tây Tạng được sinh ra, 
lớn lên trên đất nước này có cơ hội nói tiếng Anh thông thạo. 
Nhờ đó, con đường hoằng truyền, lý giải, giảng dạy Phật 


48 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


pháp cho quần chúng phương Tây không có khoảng cách 
lớn như các cộng đồng Phật giáo của người Nhật Bản, Trung 
Hoa, Việt Nam, Đại Hàn ở trên đất Mỹ và những nước nói 
tiếng Anh trên thế giới. Như vậy, những nhà hoằng pháp ở 
khắp nơi trên thế giới có thể đi một cách thành công những 
nơi họ muốn. 


Chiến lược hoằng pháp 


Thiết nghĩ, tất cả những nhà hoằng pháp đó phải có một 
chiến lược ngắn hạn và lâu dài. Chiến lược ngắn là có thể cử 
đi theo một chương trình giao lưu được tô chức giữa hai nước 
với nhau như Việt Nam và Mỹ, Nhật và Mỹ, Trung Quốc và 
Mỹ, Đài Loan và Mỹ... Tại hai bên có hội đồng Phật giáo để 
nối kết, mời những vị đạo sư, nhà hoằng pháp, thiền sư, Tịnh Độ 

ư... thực tế đề thuyết giảng về một chuyên đề hay một khóa tu 
nào đó song song với các chuyên đề vừa được giảng dạy. 


Trong giai đoạn giảng dạy ở mức độ của chiến lược ngắn, 
cần đến những nhà phiên dịch thông thạo trợ giúp cho nội 
dung và chất liệu bài pháp của người hoằng pháp không biết 
tiếng Anh hay ngôn ngữ nơi họ đang có mặt để vẫn có thể 
được truyền tải rất chính xác đối với các cử tọa. Nhờ sự hiểu 
biết rộng rãi và chính xác như vậy, các cử tọa cảm thấy đạo 
Phật chính là chất liệu cho sự sống như nhu cầu không khí để 
thở, thực phẩm để ăn, áo quần đề mặc. Do đó, có thể làm cho 
người ta đến với đạo Phật dễ dàng. 


Chiến lược ngắn hạn không thể tồn tại được lâu vì về 
lâu dài, các cử tọa sinh ra nhàm chán. Mất hai giờ đồng hồ 
để nghe một bài thuyết pháp thông qua người phiên dịch sẽ 
có những gián đoạn bên trong. Cho nên, cần phải có những 
chiến lược lâu dài. Đề có được chiến lược lâu dài, các nhà 
hoằng pháp được gởi, cử đi hay mời sang những nước nói 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 49 


tiếng Anh, Đức, Pháp... phải được huấn luyện những kỹ 
năng nói ngôn ngữ của những nơi họ sẽ đến hoằng pháp. Với 
kỹ năng nói lưu loát mới có thể giới thiệu cho cộng đồng bản 
địa biết được chất liệu tâm linh của nhà Phật, nhu cầu mà họ 
không thê thiếu được. 


Chất liệu bản địa 


Có một câu chuyện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho 
thấy chất liệu bản địa là nhu cầu cần thiết cho công cuộc 
hoằng pháp được thành công hơn những vay mượn, nhập 
cảnh từ nước A sang nước B, nước C sang nước D. Khi đức 
Phật Thích Ca truyền bá, giới thiệu về triết lý Nhất Phật thừa, 
Tuệ giác, Phật tính, tiềm năng giác ngộ cao cấp nhất mà tất 
cả con người cần phải có, cần phải phát huy và có thê đạt 
được đã có rất nhiều vị Bồ tát ở nhiều hành tinh khác đến 
ca ngợi. Bởi vì, họ thấy được nỗ lực của đức Phật Thích Ca 
rất lớn, Ngài đã làm được kỳ công khó làm ở quốc độ có đời 
sống đạo đức, nhận thức khó khăn về hoàn cảnh, điều kiện 
xã hội, môi trường sinh thái và mọi cách thức. Cho nên, các 
vị Bồ tát đã phát nguyện: “Bạch đức Thế Tôn, chúng con xin 
trở thành những tình nguyện viên tới thế giới Tu bà làm công 
việc hỗ trợ cho những pháp sư làm công việc giảng pháp. 
Những người hành trì pháp này, chúng con cũng tạo điễu 
kiện thuận lợi để họ không còn thối thoát trên con đường đây 
chông gai mà họ đang đi. Chúng con làm và tin chắc rằng sẽ 
thành công. Giá trị của sự thành công đó sẽ mang lại lợi ích 
cho cộng đông!" Lúc bây giờ đức Phật cười cảm ơn thiện chí 
rất lớn và Ngài nói: “Khoan đã, các ông hãy chờ một chút”. 

Nếu một người có thiện chí, muốn giúp đỡ nhưng mình 
không nhận thì giống như cách thức mình tạt nước lạnh vào 
người đó, họ có thể sinh phiền muộn. Ở đây, đức Phật không 
ứng xử theo cách thức tâm lý thông thường. Ngài thấy được 


5Ú * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tiềm năng của những vị Bồ tát ở thế giới Ta bà nên nói: “Này 
các vị, trước nhất, tôi xin ghi nhận tắm lòng và thiện chí của 
các vị về công cuộc bảo vệ, hộ trì, truyền bá giả trị chân lÿ 
tôi đang làm ở trên hành tỉnh Ta bà này. Nhưng các vị cũng 
biết, hành tỉnh này có những người như các vị dù có thể thua 
các vị ở phương diện này hoặc phương diện khác, nhưng họ 
có thể làm được những việc này và làm rất thành công. Bây 
giờ các vị hãy chờ, trong chừng giây lát sẽ có nhiêu vị Bồ tát 
xuất hiện làm chuyện đó”. Nhờ thần lực của Như Lai, bỗng 
dưng tất cả các vị Bồ tát từ đưới đất vọt lên và họ làm rất 
hiệu quả. 

Các vị Bồ tát ở những cõi khác nhìn thấy hiệu quả đó, 
lòng sinh hoan hý. Câu chuyện “Tùng Địa Dõng Xuất" là từ 
dưới đất vọt lên, nêu hiểu không khéo sẽ cho là một huyền 
thoại không có giá trị. Cần hiểu, “fùng địa” là từ bản tâm, 
từ ngay bản tánh, tiềm năng của mình đầy đủ chất liệu của 
những Bồ tát, các vị Phật. Cũng có chất liệu của những người 
dẫn thân, vĩ nhân ở trong cuộc đời. Nếu người khác làm được 
thì mình cũng có chất liệu đó. Đức Phật đã nhìn thấy được 
yếu tô bản địa là một giải pháp lâu dài và có hiệu quả. Có thể 
vay mượn các vị Bồ tát từ các nơi khác đến như vay mượn 
một vị thiền sư, cao Tăng ở nước A, B,C đến ngay đất nước 
Mỹ để làm đạo. Dĩ nhiên, các vị đó có thê tồn tại 20, 30, 40 
năm... rồi viên tịch. Khi đó sẽ cảm thấy hụt hãng vì hiếm ai 
có thể thay thế được vai trò vị trí của những vị này. Cho nên, 
phải biết tận dụng tiềm năng ở ngay những con người bản 
địa. Khai thác được những tiềm năng đó, chất liệu này sẽ trở 
thành sức sống, mạch nước Phật pháp tâm linh rất lớn! 

Đức Phật dạy, phải biết khai thác giá trị bản địa. Giá trị 
bản địa được đánh thức bằng cách, những vị cao Tăng ở nơi 
khác tới truyền đạo vào nước Mỹ. Sau đó, chính những người 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 51 


Mỹ gồm bắt cứ ai định cư tại Mỹ đến với đạo Phật phải có 
trách nhiệm thắp sáng được ánh sáng của đạo Phật với quần 
chúng và con người. Chính những người đó là giải pháp cuối 
cùng, lâu dài cho công cuộc mang ánh sáng Phật pháp đến 
với những công dân của nước Mỹ. Tương tự, có thể hiểu chất 
liệu bản tính, bản năng là chất liệu tiềm năng Phật tính, tiềm 
năng hoằng pháp thành công của những người ở nước Pháp, 
Đức, Anh hay bất cứ quốc gia nào đó. 


Cách thức này cho thấy, muốn làm đạo thành công, những 
cộng đồng Việt Nam, Trung Hoa, Nhật bản, Triều Tiên, Đại 
Hàn không thể chỉ giới hạn truyền bá Phật pháp và phương 
thức hành trì trong cộng đồng của mình. Mà phải bắt đầu 
dân thân hoằng pháp bằng con đường nói tiếng Anh. Người 
Việt ở nước Mỹ và con em của người Việt Nam tại đất nước 
Mỹ nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt thì dĩ nhiên việc giảng 
pháp, tụng kinh, hành trì, dẫn thân bằng tiếng Anh không chỉ 
có con em Việt Nam được lợi ích, mà cả những người bản địa 
thuần nói tiếng Anh cũng có được cơ hội đến chùa, đến với 
Phật pháp, sự hành trì của người giảng. Do vậy, họ có được 
lợi ích từ sự hành trì đó. Thế mà, cộng đồng người Việt Nam, 
Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên lại giới hạn trong sinh hoạt 
phục vụ dân bản địa. 


Sau giai đoạn đầu, thế hệ lớn tuôi qua đi, những thế hệ 
thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ không cảm thây ngôi chùa ông, 
cha xây dựng ra gần gũi với họ nữa. Họ sông trong nền văn 
hóa, hấp thu nền giáo dục của Mỹ, nói tiếng Mỹ, sinh hoạt 
kiểu Mỹ. Thành trì truyền thống văn hóa của Việt Nam, Nhật 
Bản, Trung Hoa, Triều Tiên trở thành Vạn Lý Trường Thành, 
thành bức tường Berlin, thành gián cách, thách thức rất lớn. 
Đề đến với nó thì họ phải mắt rất nhiều thời gian học hỏi Phật 
pháp. Do đó, họ cảm thấy đạo Phật không còn là nhu cầu. 


52 PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Chính vì vậy, cần phải đầu tư rất nhiều cho giới trẻ, những 
VỊ xuất 1a, tại gia tại đất nước Mỹ, phải dẫn thân nhiều hơn 
mới có thê làm công cuộc hoằng pháp thành công. Cho nên, 
công việc đưa các nhà hoằng pháp ra nước ngoài giao lưu, 
xóa đi khoảng cách địa lý, màu da chủng tộc, thành kiến, 
phải làm bằng những cách thức khác nhau. 


Đầu tiên là gởi những nhà hoằng pháp ngắn hạn. Sau đó, 
gởi những nhà hoằng pháp dài hạn. Những nhà hoằng pháp 
này phải được đầu tư huấn luyện kỹ năng hoằng pháp, ngôn 
ngữ, kỹ năng vận dụng nền văn hóa bản địa như một công cụ 
lý giải, phân tích, triển khai Phật pháp. Lúc bấy giờ, người 
ta mới thấy Phật pháp không có gì xa lạ, thật gần gũi với 
họ. Nếu giữ ngôi chùa Việt Nam với mái cong trên đất nước 
Mỹ, đĩ nhiên người Việt Nam cảm thấy gần gũi nhưng người 
phương Tây cảm thấy xa lạ. Vì xa lạ, họ không có cơ hội đến 
chùa và học được chánh pháp, nghe thuyết giảng. Cho nên, 
có những lúc phải mạnh dạn vay mượn những nền tảng, yếu 
tố văn hóa bản địa để tô bồi, lý giải Phật pháp nhưng nội 
dung phải không thay đối. Phần hình thức vận dụng bằng 
nhiều cách là cách thức tạo ra nhịp cầu cảm thông giữa người 
bản địa và phi bản địa. Có được sự mạnh dạn đó thì trong 
tương lai, công cuộc hoằng pháp sẽ thành công và các nhà 
hoằng pháp sẽ đề lại những giá trị lâu dài. 


Nhìn lại quá khứ 150 năm về trước, những người Trung 
Hoa đầu tiên sang nước Mỹ đã mở tất nhiều ngôi chùa. 
Nhưng cuối cùng, những vị đó và thế hệ Phật tử ủng hộ ngôi 
chùa đó nằm xuống thì con em của họ không đến chùa nữa, 
nhiều chùa đóng cửa và phải bán. Nếu không khéo, Phật 
giáo Việt Nam cũng lâm vào một tình trạng tương tự, sẽ phải 
đóng cửa những ngôi chùa trong tương lai. Số lượng chùa 
của Việt Nam nhiều là điều đáng mừng nhưng cũng là nỗi 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 53 


lo nếu không có cách thức duy trì, làm cho con em Phật tử, 
những thế hệ trẻ đến chùa. Ngôn ngữ họ đang sử dụng, nền 
văn hóa họ đang sống, cách thức họ đang sinh hoạt ở Mỹ mà 
lại rập khuôn nhập cảng nền Phật học Việt Nam hay Trung 
Hoa hoặc Nhật Bản thì sẽ không bao giờ biến những nền 
Phật học đó thành chất liệu sự sống tâm linh của họ. Vì vậy, 
nỗ lực cũng chỉ là nỗ lực, giới trẻ không thể cảm nhận đó là 
một thiện chí. Cuối cùng, họ sẽ đây thiện chí ra bên ngoài. 
Do đó, giá trị của sự hoằng pháp không bền lâu. 


PV: Xin cảm ơn thấy, tâm nhìn của thây rất xa và chính 
xác! Bởi vỉ, rong cuôn sách Sen Nở Trời Âu Mỹ cũng có nói 
đến vấn đề phát triển Phật giáo ở Âu Mỹ và ván nạn HIẾU cứ 
đi theo vết bánh xe cũ, sẽ không phát triển được và một ngày 
nào đó sẽ tàn lụi. Quan điểm của thầy rất đúng với thao thức 
của chúng con! 


Về hai quyển sách chống phá Phật giáo 


PV: Kính bạch thây, xuyên qua vấn để kinh sách Phát 
giáo. Gần đây, con thấy xuất hiện một vài cuốn sách nói về 
Phật ' giáo của một số tác giả thuộc đạo Gia Tô. Đặc biệt hai 
quyển là “Hành Hương Đất Phật” của tác giả Phan Thiết, 
tên thật là Nguyễn Kim Khánh và quyển “Tôn Giáo và Lịch 
Sử Văn Minh Nhân Loại, Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới” 
của hai tác giả bút hiệu là thiển sư Định Lực và cư sĩ Nhất 
Tâm, tên thật có thể là Phạm Cao Hoàng. Trong hai quyền 
sách vừa nêu, thấy đã có dịp đọc quyên nào chưa? Nếu có, 
theo ý kiến của thầy, nội dung của những quyền sách này có 
thật sự là những nghiên cứu đúng đắn về Phật giáo không? 


TNT: Tôi đã có dịp đọc qua hai quyền sách vừa nêu. 
Quyên “Hành Hương Đát Phật” đọc cách đây mây năm và 
cũng đã có sự trả lời và ra mặt với tựa đê “Wạch Trân Am 


54 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Mưu Phá Ngắm Phật Giáo”. Chúng tôi nhận được quyền 
ký sự “Hành Hương Đất Phật" từ thầy Nguyên Tạng, một 
người bạn học cũ ở Việt Nam, hiện tại đang ở Úc. Khi đọc 
tác phâm này, tôi cảm thấy có nhiều điều cần phải lên tiếng 
góp ý và xây dựng đối với tác giả đã có cái nhìn sai lệch về 
Phật giáo. Chủ ý của tác giả là muốn độc giả phải lưu tâm 
chứ không phải là chuyện viết sai lầm một cách tình cờ hay 
do hạn chế về kiến thức Phật học. Khi phái đoản của Hòa 
thượng Phước Huệ sang Ân Độ hành hương, ông Phan Thiết 
cũng tham gia chuyến đi đó. Không trực tiếp theo phái đoàn 
nhưng tôi được nghe kế lại. Khi đến các Phật tích, ông để lại 
nhiều ân tượng đẹp cho những người lớn tuổi. Trong đoàn có 
vài cụ trên 75 tuổi, có hai người bị đau chân đi không được, 
ông phát tâm cõng hai bà cụ này vào những đền Phật tích 
lễ lạy. Khi vào bên trong, chính ông không lạy và ra ngoài 
khiến nhiều người rất ngạc nhiên thắc mắc, tại sao ông phải 
mắt nhiều tiền qua đến đất Phật lại không chịu lễ bái? Ông trả 
lời, tôi phát nguyện giữ đép giầy và hành lý của các vị, các 
vị có thể an tâm lễ bái. Mọi người trong phái đoàn đều cảm 
động trước tâm hạnh của ông. 

Ngày phái đoàn rời Ấn Độ trở về Ức, tôi có cơ hội được 
mời đến tham dự và gặp Hòa thượng Phước Huệ. Hòa thượng 
đề cử tôi đại điện chư Tăng Ni có mặt tại đó phát biểu cảm 
tưởng. Ông Phan Thiết là người đại diện cho những Phật tử 
phát biểu cảm tưởng. Khi nghe ông phát biểu, chúng tôi nghĩ 
ông là một Phật tử thuần thành, lời lẽ Phật pháp và khiêm 
tốn, rất hay. Nhưng khi trở về, ông lại ra cuốn ký sự “Hành 
Hương Đắt Phật”. Nếu chỉ nhìn tựa đề sẽ gây ra sự hiểu nhằm 
là tác phâm được ông ghi nhận về những cuộc hành trình ông 
có mặt trên đất Phật với phái đoàn. Trái lại, tất cả nội dung 
làm cho mọi người thất vọng vì đọc vào quyền sách, nói theo 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 55 


giáo sư Trần Văn Ngọc, đó là quyên sách “hành hung đất 
Phật". “Hành hương đất Phật hay hành hung đất Phật" vì 
tất cả những điều ông trình bày từ thế giới quan, vũ trụ quan, 
nhân sinh quan, Phật Đà quan, hành đạo quan, những quan 
niệm về đạo Phật, cuộc đời đều được ông ta bóp méo bằng 
ngòi bút điêu luyện với cách chơi chữ rất hay. 


Nếu Phật tử không có những nền tảng căn bản về Phật 
pháp mà có thiện cảm với ông trong chuyến đi đọc tác phẩm 
này sẽ tưởng ông là Phật tử hồi tâm tỉnh ngộ sau những năm 
tháng đi theo đạo Phật, thấy đạo Phật là con đường sai lầm. 
Những hành động của ông trong chuyến đi rất gây thiện cảm 
nên sách của ông dễ dàng tạo niềm tin và mang lại tai hại 
lớn, làm nhiều người hiểu sai đạo Phật. Tôi đặt ra vấn đè, tại 
sao ông Phan Thiết không dám mạnh dạn đặt vấn đề và tháo 
gỡ với nhau trong những cuộc đối thoại? Điều đó sẽ rất hay, 
rất khách quan. Cần gì phải giả Phật tử thuần thành nhập vào 
phái đoàn hành hương đề gây thiện cảm? Từ thiện cảm đó, 
ông ra tác phẩm khiến những Phật tử đi cùng đoàn dễ dàng 
chấp nhận. Do chấp nhận, họ sẽ có cái nhìn sai lầm về Phật 
giáo. Cách thức như vậy cho thấy ông là một người có chủ 
hướng rất rõ ràng khi đặt bút viết tác phẩm này. Đó là điều 
không hề lầm lẫn. 

Trong những trang cuối, ông ta viết: “Tôi viết tác phẩm 
này suốt tám năm liền, tôi đã đâu tư đọc kinh sách, vào những 
ngôi chùa giao tiếp VỚI qHý thây, nhận định, đánh giá, học 
hỏi rất nhiễu thứ rồi tôi mới viết ra cuốn sách này để ý thức. 
Biết đâu, quỷ vị khi đọc quyển sách này sẽ được tỉnh ngộ, sẽ 
được giải thoát". Đó là đại ngôn vì đọc vào những lời sai lầm 
ấy làm sao giải thoát, có thể giải thoát khỏi những chuyện ảo 
giác của ông ta là muốn xóa nhòa đạo Phật - một mặt trời tỉnh 
thức bằng những ảo giác của mình. Nói cho người tỉnh thức 


56 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


với ngòi bút sai lầm của ông là điều không thể có trong cuộc 
đời. Việc chúng tôi viết tác phẩm phản hồi lại ông không 
phải mang tính chất hận thù, Phật giáo đối đầu lại tác giả 
Kitô giáo mà chỉ muốn nói lên trong cách thức tiếp cận của 
ông có những điều không chính xác. Từ sự không chính xác 
đã phủ định tất cả những gì ông viết trong tác phâm. 


Đến với đạo Phật bằng thái độ sai lầm như vậy, những giá 
trị của đạo Phật dầu như kim cương cũng chỉ là những giọt 
nước mất. Tại sao không chấp nhận viên kim cương có giá 
trị, lại chấp nhận những giọt nước mắt? Tại sao không nhìn 
thấy đóa hoa hồng mà chỉ tạo ra những cái gai mặc dầu đóa 
hoa hồng đó đã được tách khỏi gai? Như vậy, cách nhìn, sự 
tiếp cận với đạo Phật sẽ mang lại giá trị lợi và không lợi. 
Nếu là người khôn ngoan, tri thức, chúng tôi xin khuyên tác 
giả và những người có tinh thần tương tự như tác giả Phan 
Thiết đừng nên biến viên kim cương thành giọt nước mắt, 
đừng bao giờ tạo thêm nhiều cái gai cho một cánh hoa hồng 
đang đẹp, mọi người đang thưởng thức và hạnh phúc với sự 
thưởng thức này! 

Riêng về tác phẩm “Tôn Giáo Và Lịch Sử Văn Minh 
Nhân Loại”, “Phật Giáo Việt Nam Và Thế Giới” của hai 
tác giả mang bút hiệu thiền sư Định Lực và cư sĩ Nhất 
Tâm, chúng tôi đã đọc qua và có hai bài viết đăng trên 
nguyệt san báo Giác Ngộ cách đây vài tháng. Chúng tôi 
phỏng vấn Phạm Cao Hoàng là tác giả quyên sách này 
và được biết, Định Lực thiền sư chỉ là cái tên để tạo tác 
phẩm có giá trị, vì mang danh nghĩa là thiền sư sẽ thu hút 
nhiều người đọc. Ở Việt Nam có vị sư tên Định Lực, theo 
trường phái Nam tông, sống tại Huế. Ông là chú của chủ 
tiệm sách Văn Lang, người bảo trợ cho tác phẩm và xuất 
bản tác phẩm này. 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s S7 


Chúng tôi tìm hiểu và được biết, bất cứ tác phẩm nào về 
Phật pháp nhà sách này mua để xuất bản thường đặt tên chú 
của mình vào, nâng giá trị của ông chú lên, khiến tác phẩm 
được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Nhưng ông không biết 
cách làm nhiệt tình đó mang lại những giá trị tai hại cho bản 
thân người chú và Phật giáo, mặc dầu ông chỉ muốn có giá 
trị lợi nhuận về kinh tế. Cư sĩ Nhất Tâm là người của vài 
mươi năm trước, ông đã qua đời cách đây khá lâu. Dù mang 
danh là cư sĩ, thật ra những tác phẩm của ông viết vừa có 
chất liệu của Cao Đài, vừa có chất liệu của hòa đồng tôn giáo 
nhất thần và đa thần. Một số sách của ông được xuất bản rất 
nhiều ở Việt Nam vào năm 1965-1975. Khi tạo ra tác phẩm 
này, ông Phạm Cao Hoàng đã lẫy lại những điều đó và chỉ có 
nhuận bút sửa lại một số câu. Sau đó, nhận tiền bán cho nhà 
thầu sách Văn Lang. Theo ông cho biết, số tiền nhuận bút 
khoảng mười mấy, hai chục triệu. 

Thiết nghĩ, một tác giả viết sách với lý do kinh tế mà 
không nghĩ đến tác hại của tác phẩm thì vị tác giả ấy nên xét 
lại lương tâm cầm bút của mình. Hơn nữa, ông ta tự xưng là 
một Phật tử, thậm chí là đệ tử của Hòa thượng Thích Đức 
Nhuận. Ông không nên lạm dụng danh xưng như vậy vì khi 
trao đổi, ông vẫn gọi chúng tôi bằng anh. Nếu là Phật tử, 
không thê gọi một tu sĩ bằng anh được. Vì vậy, ông là người 
chuyên sống bằng nghề viết sách. Ông tự thuật rằng, ông 
sống với nghề này bằng cách nhuận văn lại một số tác phẩm 
và xuất bản với tên của mình. 


Trong tác phâm đó gồm bốn phần, phần “Phát giáo khắp 
thế giới” của Đại đức Nguyên Tạng đã được xuất bản thành 
sách và trên internet ở trên các nước thuộc châu Úc bị trích 
lại 100%. Việc làm này rất liều lĩnh vì xã hội ngày nay với 
phương tiện thông tin đại chúng, có thê thấy được chuyện 


58 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


bên kia của nửa trái đất giống như thấy một vân tay trên bàn 
tay. Thế mà ông ta lấy 100%, thậm chí những lỗi chính tả 
cũng được giữ nguyên, những chú thích vẫn còn giữ nguyên, 
rồi đặt tên thiền sư Định Lực và cư sĩ Nhất Tâm vào và bán 
cho các nhà xuất bản. Ở Việt Nam, khi báo Giác Ngô và 
nguyệt san Giác Ngộ nêu vấn đề này, ông có làm tờ kiểm 
điểm. Cục xuất bản Việt Nam cũng đã lập biên bản, họp thu 
hồi những quyền sách này. Theo biên bản đó gởi đến tòa soạn 
Giác Ngộ, khoảng 800 cuốn. Điều đáng tiếc, khi cục xuất 
bản làm điều này không mời nhân chứng nào của Phật giáo 
có mặt trong cuộc thống kê và thu hồi. Họ có thu hồi hay 
không không ai biết. Sau khi đọc được tin thu hồi, ở những 
tiệm sách lớn như Nguyễn Văn Cừ Q.5 và một số tiệm sách 
khác ở Sài Gòn vẫn thấy bày bán. Cho nên, vấn đề thu hồi chỉ 
là cớ cho thấy họ vẫn làm rất khách quan về những chuyện 
sai lầm của tác phâm này để lại, và nhà xuất bản cũng đã lên 
tiếng xin lỗi về những sơ suất trong phương diện biên tập, 
xuất bản tác phẩm này. Nhưng họ chỉ làm một cách qua loa, 
thiếu trách nhiệm. Nó không chỉ tốn hại về phương diện kinh 
tế đối với tác giả quyên sách mà còn tốn hại về đời sống đức 
tin, đời sống tinh thần, giá trỊ chất xám của người khác tạo ra 
một tác phẩm bằng năm tháng mày mò nghiên cứu của họ. 
Đứng từ nhiều góc độ, chúng tôi xin góp ý. Việc đó hoàn 
toàn không nên làm, tác giả nên thành thật hơn, nên có lương 
tâm nhiều hơn trong ngòi bút của mình. Những gì cần viết thì 
nên viết, những điều gì viết mà không có lợi cho đời sống đạo 
đức, đời sống an vui, hạnh phúc của nhân loại, xã hội thì không 
nên viết với danh nghĩa của người này hay người khác, đôi khi 
phản lại hoàn toàn đến mức không ngờ được tác hại rất lớn. 


Hai tác phâm vừa nêu là những điêu cho thây, sự mở cửa 
về xuât bản sách hiện nay trong nước, những người làm công 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 59 


tác biên tập, duyệt cho một tác phẩm được xuất bản cần phải 
nhìn lại chính mình nhiều hơn, liệu có đủ trình độ để phân 
định một tác phâm đúng và sai? Đừng cho nó ra đời một cách 
vô tội vạ. Đừng dựa vào quyền lực kiểm soát tác phẩm mà 
không màng đến giá trị, sự ảnh hưởng của tác phẩm đó đối 
với đời sông tinh thần của quần chúng độc giả. Nếu làm thiếu 
trách nhiệm như vậy, công VIỆC biên tập xuất bản những tác 
phẩm rất nguy hiểm. Nếu tập trung về một mối, Sự nguy hiểm 
lại càng gia tăng, giống như trường hợp ra đời của tác phẩm 
“1ôn Giáo Và Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại, Phật Giáo Việt 
Nam Và Thế Giới”. 


PV: Xin tiếp một câu hỏi đối với vấn đê có tính cách không 
tốt đẹp cho Phật giáo Việt Nam. Qua những quyền sách viết 
về Phật giáo như vậy. Theo thầy, hàng Phật tử cân phải được 
cảnh giác ở mức độ nào? Và vấn đề này có thể gây sứt mẻ 
tình đoàn kết tôn giáo, theo thây, các vị lãnh đạo tỉnh thần có 
nên lên tiếng về những vấn đê này hay không? 


TNT: Về phương diện cảnh giác, tất cả những người con 
Phật nói chung, dù xuất gia hay tại gia, khi đọc một tác phẩm 
đừng bao giờ đọc với danh nghĩa của một tác giả. Dù tác giả 
đó có thể là người rất có ảnh hưởng về phương diện chính trị, 
xã hội, kinh tế, thậm chí trong lĩnh vực văn chương. Đừng đến 
với tác phẩm bằng cái danh của người viết mà hãy đến với tác 
phẩm bằng chất liệu tác phẩm đó chứa tải. Khi đến với tác phâm 
bằng thái độ như vậy, những điều đúng sai sẽ thấy rỡ. Những 
điều thiêu khách quan sẽ thấy rõ và những điều xuyên tạc vê đạo 
Phật sẽ thấy chính xác. Có như vậy, sự tiếp cận một tác phẩm 
phi Phật giáo hay chống Phật giáo sẽ rất rõ ràng, không bao 
giờ bị cuốn hút theo những chiêu bài, danh nghĩa để xuyên 
tạc Phật giáo bằng cách này, cách khác. Cho nên phải đến với 
tác phẩm bằng một thái độ khách quan như vậy. 


60 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Đối với các vị lãnh đạo tỉnh thần Phật giáo nói chung, thiết 
nghĩ, các vị đó cần phải có một sự vận động tôn trọng tôn 
giáo của người khác, đến với tôn giáo của người khác bằng 
tất cả sự khách quan có được. Dĩ nhiên, mỗi người có cá tính, 
nghiệp tính, nhận thức, lý tưởng riêng, khó có thê chấp nhận 
lý tưởng khác. Đó là chuyện cá nhân, tự do lựa chọn, không 
bàn đến. Nhưng khi đến với một tôn giáo khác, cần bỏ ranh 
giới của sự tự do. Tránh tình trạng không thích tôn giáo nào 
lại dùng ngôn ngữ xuyên tạc, dùng những cách chơi chữ đề 
nói xấu, biếm vẽ, làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm 
linh, niềm tin của tín đồ tôn giáo đó. Là những người lãnh đạo 
tinh thần, cần phải khuyến khích các tín đồ, nhất là những người 
cầm bút đến với tôn giáo khác bằng tất cả sự trân trọng. Bằng 
tắm lòng trân trọng mới thấy được giá trị, sự khác biệt vả tại sao 
đạo này có mặt, giá trị phục vụ cho con người ở chỗ nảo... Từ 
đó, sẽ không bao giờ chấp nhận học thuyết sai lầm và được đại 
đa số quần chúng chấp nhận là đạo nào cũng dạy người ta lánh 
ác làm lành. Nếu như đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm 
lành thì chỉ cần một tôn giáo trong cuộc đời là đủ. Trên thực tế, 
có 10, 20, thậm chí trong tương lai sẽ có nhiều tôn giáo nữa. Dĩ 
nhiên, khi các tôn giáo đó ra đời, giáo chủ không chấp nhận con 
đường, cách thức, giá trị tôn giáo cũ phục vụ nên mới có thêm 
những giá trị của các tôn giáo khác. 

Cho nên, đừng đánh đồng hình thức với nội dung, cũng 
đừng đánh đồng nội dung với hình thức. Từ thái độ tiếp xúc 
thận trọng, các tôn giáo có thể tiếp xúc với nhau, bổ Sung 
cho nhau những giá trị không có của nhau. Tôn giáo có giá 
trị A bổ sung cho tôn giáo có giá trị B và ngược lại. Dù bất 
đồng, khác biệt với nhau về cách thức, hành trì, giá trị trong 
cuộc đời nhưng vẫn có thể ngồi lại, sống với nhau, có thể 
dân thân với nhau trong cuộc đời vì mỗi cái sẽ có những giá 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 61 


trị riêng biệt. Nếu đến với tôn giáo khác bằng thái độ thiếu 
thiện chí, tuyên truyền và giảng giải tỉnh thần Phật giáo hay 
tinh thần Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo... thì mâu 
thuẫn tôn giáo, ý thức hệ về cách hành trì tôn giáo không xảy 
ra trong lịch sử. Có chăng, khác biệt đó chỉ ở mức độ có thể 
chấp nhận được, đừng để dẫn tới những xung đột hay cực 
đoan tôn giáo. Nếu tôn giáo đến với nhau bằng con đường 
chiến tranh và hận thù thay vì là con đường của giải thoát 
khổ đau, thì tôn giáo chính là đầu mối của khổ đau. 


Đạo Phật là một trong những tôn giáo của con đường giải 
quyết những khổ đau nên dù tôn giáo, tác giả của các tôn 
giáo nảo đó lợi dụng tinh thần tự do dân chủ, lợi dụng quyền 
viết của mình để xuyên tạc đạo Phật thì đạo Phật cũng không 
bao giờ hận thù với họ. Ngược lại, những người Phật giáo 
cần phải có tình thương rộng hơn nữa vì nghĩ họ chưa có cơ 
hội để tiếp xúc với ánh sáng của tình thương Và tuệ giác. Họ 
có thê mắt phần lợi lạc của việc không tiếp xúc này, cân phải 
thương họ nhiều hơn! Từ tình thương đó, có thể cảm hóa họ 
trong tương lai. Đó là điều có thê tin sẽ trở thành hiện thực. 


PV: Chúng con cảm ơn thây đã ban cho những lời vàng 
ngọc! Con nhớ thấy có hai câu thơ như thê này: 
“1ình pháp lữ hạnh anh nhỉ 
Nụ thiên thanh thoát còn gì khổ đau ”. 
Chúng con gặp được thây, nhìn nụ cười của thây thật 
đúng nghĩa rát thanh thoát! 
Cảm tưởng về chuyến hoằng pháp ở Mỹ 
PV: Xin thây cho biết cảm tưởng về chuyến hoằng pháp ở 
Mỹ trong thời gian qua của tháy. Phát tử những nơi tháy đã 
tới có như những Phật tử ở đây không? 


62 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


TNT: Tôi nghĩ rằng, sự trả lời khó có thể toàn điện. Bởi 
vì, chúng tôi chỉ mới đi tham quan một vài nơi như Houston, 
Dallas, New Orland, San José và hiện tại là Los Angeles. Tôi 
chỉ mới vừa tham quan bốn thành phố tiêu biểu nhưng đã 
đánh giá sinh hoạt tu học của Phật tử tại Hoa Kỳ là điều rất 
vội vàng. Tuy nhiên, thông qua buổi pháp đàm cá nhân, có 
dịp trao đối, trình bày và chia sẻ với những Phật tử, chúng 
tôi nhận thấy tỉnh thần tu học của Phật tử tại Hoa Kỳ rất lớn. 
Thông qua con đường của tri thức Phật pháp, tinh thần đó 
khiến tôi phải nghĩ đến nhu cầu về đời sống tỉnh thần. Trong 
quá khứ, không chú trọng đến phương diện này. Việt Nam 
trước năm 1975, các ngôi chùa mới được mọc lên sự dẫn 
thân của các vị trụ trì rất nhiều, dấn thân đến độ thời gian 
tu học của các vị chỉ là duy trì chánh niệm, tỉnh thức, thong 
dong tự tại trong việc làm, còn những thời khóa có thê bị giảm. 
Cách thức phục vụ quá nhiều dành cho một người phải đương 
đầu với nhiều dẫn thân khác nhau. Cho nên, chương trình tu học 
ở các nơi không trọn vẹn như mong ước ở những nơi Phật giáo 
đang phát triển mạnh. Dù vậy, vẫn nhìn thấy những sự nỗ lực rất 
lớn của các nhà sư, sư cô ở đất nước Hoa Kỳ! 


Thông qua những nỗ lực đó, chúng tôi thấy còn những 
nhu cầu đang bị bỏ sót. Ví dụ, những chương trình giảng dạy 
Phật pháp hàng tuần ở từng ngôi chùa hoặc các khóa tu học 
ứng dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày vẫn là vấn đề bị 
bỏ ngỎ. Thông qua cuộc tiếp xúc, chúng tôi nghĩ, Phật tử cần 
nhiều thời pháp, chương trình tu học, cách thức để chuyên 
hóa khổ đau hơn các ngôi chùa chỉ hiện hữu là một ngôi chùa 
như một điểm hội tụ về tâm linh. Tinh thần tu học là nhu 
cầu rất lớn, thông qua đó, đã đến lúc phải đầu tư về phương 
diện tâm linh và tỉnh thần cho những Phật tử nhiều hơn. Nếu 
không, họ đến với đạo Phật bằng tâm trạng rất bơ vơ, lạc 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP s 63 


lõng vì thiếu phần chăm sóc. Trên tinh thần đó họ có thể 
được hướng dẫn con đường làm phước báu, hành trì tu tập 
nhưng không có kiến thức về Phật pháp thì sự hành trì tu tập 
có thể không có đường hướng rõ ràng, không có con đường 
lâu dài và bền bỉ. Do đó, giá trị an lạc, hạnh phúc của họ đến 
với đạo Phật không được đảm bảo lâu. Dĩ nhiên, cần thông 
cảm cho khó khăn của công việc Phật sự mà các giáo hội 
Phật giáo hải ngoại gặp phải, nhưng không cho phép dừng lại 
ở những thành quả đang có. Ngay cả ở trong nước và bất cứ 
nơi nào cũng vậy, cần phải dẫn thân nhiều hơn. 

Chúng tôi không dám gọi là lời nhăn nhủ, chỉ xin một lời 
chia sẻ với các Phật tử nếu có là, hãy tin tưởng một tương lai 
xán lạn của Phật giáo ở đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi khác 
trên thế giới. Bởi vì, nó là chân lý. Thế kỷ XXI, tất cả mọi 
tầng lớp trong xã hội ở nhiều góc độ khác nhau đã chấp nhận 
đạo Phật là con đường của tâm linh. Khi đi trên con đường 
tâm linh, mọi người hãnh diện, tự hào đang sống trong biển 
Phật pháp, đang hòa mình hít thở trong không khí Phật pháp, 
chỉ cần sống hạnh phúc, tất cả giá trị đó sẽ có mặt. Do vậy, 
cần phải chịu khó vượt qua những khó khăn thử thách về chế 
độ làm việc nghiêm khắc và nặng nhọc ở Mỹ, duy trì truyền 
thống này ở trong từng ngôi nhà. Đặc biệt, phải khuyến khích 
con em, nhất là những trẻ em dưới tuôi vị thành niên đi chùa, 
lạy Phật, học tiếng Việt, nghe Phật pháp. Mặc dù Phật pháp 
được dẫn giải ở đây bằng Tiếng Việt, các em có thê gặp rất 
nhiều khó khăn. Nếu vượt qua những khó khăn này, về sau, 
chính những chất liệu tâm linh đó sẽ nâng giác, giúp đỡ các 
em trong cuộc đời bất cứ lúc nào các em cân đến. Cho nên, 
tất cả các bậc phụ huynh có gắng thuyết phục con em trở 
thành một Phật tử như chính mình đã trở thành một Phật tử. 
Bởi vì, giá trị chân lý đó là điều không thể phủ định được. 


64 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Nếu thương con em mà không hướng dẫn chúng trở thành 
Phật tử, thật là sự mất mát cho thế hệ con cháu trong tương 
lai. Chúng tôi tin chắc, với sự sáng suốt, với con đường Phật 
pháp quý vị đã đi, các vị có thê vượt qua thử thách và làm 
việc này rất thành công! 


PV: Trong thời gian vừa qua, thây đã ban rất nhiều pháp 
nhủ cho chúng con. Xin thay mặt tất cả các thính giả của 
đài Đuốc Tuệ, cảm ơn thầy! Và thật rõ ràng trong những giờ 
phút vừa qua, chúng con đã được say trong men rượu Bồ Đề 
đúng với nghĩa lời thơ của thây: 


“Say trong men rượu Bó Đê 
Tâm liên vượt thoát cơn mê nhiễu đời `. 


Thật quý hóa được gặp thầy hôm nay! Chương trình phát 
thanh Đuốc Tuệ rất biết ơn thầy và chúng con tìm chữ “Đuốc 
Tuệ ” trên tỉnh thần ý nghĩa câu thơ “Nhìn đời bằng mắt tuệ 
tri, vô thường vô ngã có gì bận tâm ” của thầy, xin trần trọng 
cảm ơn thây! 


TNT: Chân thành cảm ơn quý bác, quý cư sĩ trong chương 
trình “Đuốc Tuệ” đã tạo cơ hội giúp chúng tôi chia sẻ cái nhìn 
của mình về Phật giáo, sự hoằng pháp trong thế giới hiện đại, 
những phương pháp hành trì, sự dấn thân, chia sẻ, sự khác 
biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác! Thông qua cái nhìn 
đó, quý Phật tử có được những điều an vui hạnh phúc trong 
cuộc đời. Kính chúc tất cả các vị trong chương trình của 
Đuốc Tuệ luôn luôn hiện hữu tâm Bồ Đề, luôn luôn có được 
sự nhận thức sáng suốt và giới thiệu Phật giáo trên tinh thần 
của con đường chuyền hóa giống như tông chỉ chương trình 
Đuốc Tuệ đã đưa ra! Nghĩa là, phải vượt lên trên tất cả các ý 
thức hệ chính trị, ý thức hệ giáo hội, tôn giáo, ý thức hệ cuộc 


KHỦNG HOẢNG VÀ HOÀNG PHÁP * 65 


đời đã từng vấp phải, vì giá trị đạo Phật vượt lên trên tất cả 
những thứ này. Nếu làm được điều đó là làm cho tuệ giác, 
ánh sáng “Đuốc Tuể” thắp sáng mãi trong lương tâm, hành 
động, lời nói, việc làm của mình. Được như vậy, chúng tôi 
tin chắc, dù một Đuốc Tuệ ra đời chỉ vài tháng cũng có thể 
trở thành người bạn tỉnh thần của đông đảo quần chúng Phật 
tử trên đất nước Hoa Kỳ! 


3k3kzk 


Chương 3: 


VAI TRÒ 
PHỤNỮ 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 69 


Kính bạch thầy! Trong chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, 
chúng con đã phỏng vấn thầy về ảnh hưởng chuyến đi của 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Để nội dung phong phú, thêm 
nhiều màu sắc, nữ đạo hữu Minh Tín cùng trong hội Đuốc 
Tuệ xin được hỏi thầy. 


Cư sĩ Minh Tín (CSMT): Kính bạch thây! Hôm nay con 
rất may mắn được gặp thây. Có điểu vướng mắc, xin thầy giải 
đáp giúp con. Tại sao trong những buổi giảng kinh, thuyết 
pháp hay các khoá tu học ở những nơi công cộng, phái nữ 
lúc nào cũng chiếm đa số, phái nam thì rất nhỏ? Phải chăng, 
quý ông quan niệm việc tu học, đi chùa, sám hối dành cho 
đản bà con gái? 

Thích Nhật Từ (TNT): Rõ ràng, phải thừa nhận đạo Phật 
là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại đề cập đến vai 
trò người nữ. Dĩ nhiên, khi đề cập đến và đẳng thức hoá vai 
trò ấy về phương diện đạo đức cũng như tuệ giác là ngang 
với người nam. Đức Phật không hề có dụng ý chỉ truyền đạo 
cho nữ giới. Tất cả những đạo lý quan trọng trong tư tưởng 
nhà Phật như Từ, Bi, Trí, Dũng và tinh thần vô úy, dấn thân, 
tự lực, giúp đỡ người với lòng vị tha vô ngã rất phù hợp với 
nam tính, hay nói cách khác là của đắng mày râu. Sở dĩ trong 
các ngôi chùa, tự viện hoặc những nơi tu học đại đa số nữ 
giới tham gia, ít đắng mày râu, là do cách tô chức hành chính 
của những giáo hội, tự viện nơi đó. 

Sơ lược truyền thống tụng niệm 


Theo chúng tôi, nghi thức Phật tử Việt Nam tụng niệm 
ảnh hưởng nhiều từ đời nhà Thanh của nền Phật giáo Trung 
Hoa nặng theo khuynh hướng Tịnh Độ tông. Cách thức Tịnh 
Độ tông là một bản giao hòa rất lớn giữa ba truyền thống 
Thiền tông, Mật tông, Tịnh Độ song song có mặt lúc bấy gIỜ. 


7Ú * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Một nội dung bao hàm ba hình thức, rõ ràng nó chứa đựng 
được nhu cầu tu học của quảng đại quần chúng. Rất tiếc, 
theo chúng tôi, thời kinh buồi khuya dành cho tu sĩ hoàn toàn 
thuộc và đặt nặng về Mật tông, thời kinh cúng ngọ là đạo lý 
“uống nước nhớ nguồn” dành cho giới xuất gia hướng về 
Tam bảo hoặc phương pháp quán Tam đức lục vị trong món 
ăn để thấy được giá trị của tâm linh, thiền quán và chính pháp 
vượt lên trên giá trị thực phâm thông thường mà người đời 
cho đó là những hương vị quan trọng nhất. 


Thời công phu chiều dành cho giới xuất gia và tại gia 
nhằm mở rộng lòng từ bi đối với các loài động vật kém may 
mắn, đặc biệt là loài ngạ quỷ do bị tiếc nuối vì tình cảm còn 
quyến luyến với tính cách vợ chồng, con cái, anh em, bạn 
hữu hoặc chết bất đắc kỳ tử không được siêu sinh. Bài kinh 
công phu chiều muốn giúp các loài kém may mắn trên hiểu 
được luật vô thường và vô ngã của cuộc đời để họ có thê từ 
bỏ cảnh giới khổ đau, trở về cảnh giới của con người với đầy 
đủ giá trị an vui hạnh phúc. Thời kinh buổi tối, thường gọi 
là thời kinh Tịnh Độ, thông thường các chùa hay trì tụng hai 
bản kinh Phổ Môn Quan Thế Âm được mệnh danh nghi thức 
cầu an và bản kinh 4 Di Đà mệnh danh nghỉ thức cầu siêu 
làm cho Phật tử. Thông thường các đẳng mày râu nghĩ, nghi 
thức đó không có không gian dành cho mình vì họ không 
muốn thấy sự có mặt của mình trong ngôi chùa mà họ không 
đóng góp giá trị gì. 

Chúng tôi cho rằng, một trong những yếu tố khiến nam 
giới không đến chùa do nghỉ thức tụng niệm không chứa 
đựng nội dung của sự dấn thân. Ví dụ, những bài kinh về 
hạnh phúc, từ bi, vô ngã, kinh Thiện Sinh, cách thức tề gia 
trỊ quốc bình thiên hạ, kinh dạy về sự tự lập hoặc rất nhiều 
những bài kinh khác có giá trị trong kho tàng kinh điển của 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 7Í 


đức Phật. Yếu tố thứ hai do cơ cấu tổ chức đặt quá nặng về 
tín ngưỡng, không đặt nặng về sự sinh hoạt cộng đồng nên bỏ 
lỡ cơ hội sử dụng nguồn chất xám nam giới có thể công hiến 
cho sự phát triển Phật giáo. 


Có thể thấy rất nhiều người đóng vai trò Duy Ma Cật, Cấp 
Cô Độc và rất nhiều người đủ vai trò có thê làm những việc 
tương tự chư Tăng, tức là giảng kinh thuyết pháp. Thế mà 
những vai trò đó vẫn không được xem trọng, khuyến khích 
một cách công khai từ phía các giáo hội. Do vậy, trong rất 
nhiều thế kỷ qua tại Việt Nam, chất xám cộng đồng của đắng 
mày râu không có địp toả sáng trong sự phát triển Phật giáo. 
Yếu tố thứ ba, do hiểu sai khái niệm rất quan trọng, tinh thần 
tự giác, đến với đạo Phật là thông qua sự tự giác hiểu theo 
tự ý thức, tự mình nhắc nhở bản thân chứ không phải hiểu 
nghĩa tự giác quan trọng hơn, bản chất của đạo Phật là tự 
mình làm đạt được giác ngộ chứ không nương vào tha lực, 
dù của Thượng đế, Thần linh hoặc biến dạng tha lực của chư 
Phật hay của Bồ tát. 


Tiếp cận các học thuyết 


Dĩ nhiên, khi hiểu sai thì khó có thể hành đúng được. Vì 
thế nên cứ nghĩ, nơi nào có sự ràng buộc khuyến tấn thì đi, còn 
nơi nào thiếu sự khuyến tấn thì ở nhà cũng có thê làm những 
công việc này. Hỗ trợ cho học thuyết sai lầm đó, học thuyết 
Phật tại tâm rất nguy hiểm, nếu hiểu sai dẫn đến không may 
mắn cho tiến trình hành trì của mình trong cuộc sống. Học 
thuyết Phật tại tâm không phải do chư Phật thuyết mà chư Tổ 
nói để thấy được giá trị tuệ giác có sẵn trong con người, thay 
vì tìm kiếm bên ngoài, và hãy trở về chính bản thân đề sống 
với giá trị cao siêu huyền diệu. Nếu lấy học thuyết đó làm cơ 
sở biện hộ, đến chùa hoặc tới một cộng đồng sinh hoạt Phật 
giáo cũng không có Phật mà hãy trở về với bản thân thì giá 


72 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


trị vẫn được ngang nhau. Với tư cách cộng sự viên, người 
dẫn thân và người thực hành Bồ tát hạnh, nếu quan niệm như 
vậy sẽ đánh mất cơ hội dấn thân vào các ngôi chùa nên ảnh 
hưởng giao thoa trong cộng đồng dưới sự hỗ trợ, có mặt của 
giới nam bị liệt tắt. Vì vậy, phải hiểu học thuyết Phật tại tâm là 
học thuyết biêu thị đừng quá nương vào tha lực chứ không phải 
học thuyết yêu cầu chỉ ở nhà cũng đạt được giá trị lợi ích của 
cộng đồng. Sự tham khảo đắc lực và hỗ trợ rất nhiều cho học 
thuyết này là, chúng ta biết đức Phật Thích Ca dù đã phát hiện ra 
phương pháp thiền quán Tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm giúp 
Ngài chuyên hóa những khổ đau thành hạnh phúc và khi thành 
tựu đạo quả giác ngộ rồi nhưng mỗi ngày Ngài vẫn ngồi thiên. 
Dĩ nhiên, không phải Ngài ngồi thiền để chuyên nghiệp mà để 
minh chứng rõ cho học trò kế cận phải sử dụng phương tiện đó 
cho cuộc đời mỗi người được hạnh phúc, an vui. 


Những ai phát biểu, đã hiểu được Phật pháp, đọc tụng 
được kinh điển, có khả năng làm Phật sự thì cần gì phải đi 
chùa là sai lầm. Liên tưởng đến đức Phật, dù là Như Lai Thế 
Tôn, Ngài vẫn làm công việc của người từng có mặt trong 
lịch sử nhân loại. Cho nên, dẫu những kiến thức, những vẫn 
đề biết gần hoặc ngang với quý thầy cũng không có gì để 
thỏa mãn mà hãy tâm niệm, có được kiến thức đó sẽ góp 
một cánh tay, gánh vác trách nhiệm cùng quý thầy, sư cô VỚI 
những người xuất gia nói chung, làm công việc truyền bá 
Phật giáo cho cộng đồng. 


Khi người cha, anh hoặc em đến chùa làm Phật sự, rõ ràng 
các thế hệ con em sẽ mạnh dạn dẫn thân nhiều hơn trong 
các công việc tương tự. Vì thế, từ phương diện cộng đồng 
đến phương diện sinh hoạt tu học, ở chùa hoặc tại gia đình, 
thì sự có mặt của người làm vẫn đóng vai trò rất lớn đề cả 
nam lẫn nữ đến chùa không bị rơi vào trạng thái cô đơn, tức 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 73 


là vợ hoặc chồng chỉ đi một mình. Có trường hợp chồng đi 
mà không có sự đồng tình của người vợ hoặc ngược lại và 
do đó, không bao giờ tìm được trạng thái hài hoà trong sinh 
hoạt gia đình. 


Nếu nghĩ đến tinh thần trách nhiệm là phải chia sẻ những 
giá trị tinh thần đã đạt được cho những người thân thương 
nhất thì không bao giờ đánh mắt cơ hội để người kia đi một 
mình, đi trong tình trạng hưởng ứng tắt ít hoặc thậm chí bị 
chống đối. Phối hợp với những điều vừa nêu chúng tôi nghĩ, 
khi giáo hội Phật giáo có những sự cách tân tạo không gian 
tâm linh, vai trò vị trí họ đóng góp được thì nam cư sĩ có 
thể dấn thân vào sinh hoạt Phật giáo nhiều hơn. Một điều 
nữa, người nam cũng cần sự đóng góp tích cực trong việc 
hỗ trợ nữ giới như mẹ, vợ, con gái của mình trên con đường 
thực tập Phật pháp, giảm bớt khuynh hướng tín ngưỡng hoặc 
những yếu tố cuông tín để đạo Phật có diện mạo giống dụng 
ý đức Phật đã gửi găm cho cuộc đời. Khi tháo gỡ được những 
dây tầm gửi mê tín, các khuynh hướng phong tục tập quán bị 
ảnh hưởng quá nhiều của các tôn giáo khác trong đạo Phật 
thì lúc đó sẽ thấy đạo Phật như tắm gương rất sạch và có thể 
tương phản, soi rọi hạnh phúc cho cả gia đình, cộng đồng hay 
toàn nhân loại. 

Chúng tôi mong giới tri thức Phật giáo, đặc biệt là giới 
nam, cần đóng góp vai trò nhiều hơn. Đức Phật trong lịch sử, 
Ngài không chỉ có ba chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo n1, cận sự nữ 
mà Ngài luôn luôn nói, phải có vai trò của cận sự nam nữa. 
Trong thời đại của Ngài, nếu các vị cao Tăng có 10 vị đại đệ 
tử thì bên Ni cũng có 10 vị đại cao Ni, từng có I0 vị đại cư sĩ 
nam và 10 vị đại cư sĩ nữ, đạo Phật có bốn chân vậy thì luôn 
đứng vững trong sự nhập thế cũng như mang lại lợi ích cho 
cộng đồng. Chúng ta đã biết rất rõ, có những việc Phật sự với 


74 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tư cách tại gia dân thân dễ dàng hơn người xuất gia. Chắng 
hạn, một giáo chức trên học đường mang hình tướng thầy tu 
giảng dạy về triết học Phật giáo thì chắc chăn những người 
khác tôn giáo cho người đó đang giảng đạo chứ không phải 
đang trình bảy một triết thuyết trung lập, có chất liệu về tuệ 
giác rất mang lợi ích tới nhiều người. 

Nếu với tư cách cư sĩ tại gia làm giáo sư, giảng viên của 
trường đại học thì rõ ràng người học hay sinh viên, học sinh 
sẽ tiếp nhận một cách khách quan hơn. Tương tự, khi đưa 
Phật giáo vào trong các lĩnh vực kinh tế, văn học, nghệ thuật 
và mọi lĩnh vực khác thì thuận lợi hơn cách dẫn thân của một 
nhà sư. Ngược lại, có những vai trò về hoàng pháp, hành 
đạo, người tại gia không thể làm được thì lúc ấy quý thây, 
quý sư cô dân thân. Cho nên, vai trò của cư sĩ nam không thể 
thiếu như đức Phật từng khẳng định, giống ngôi nhà gôm bốn 
chân. Ý thức được vậy, các đắng Phật tử mày râu nên cần dẫn 
thân nhiều hơn nữa, ít nhất đem giá trị lợi ích cho gia đình mà 
mình là thành viên rất quan trọng. 


CSMT: Theo con, tại thế tục từ lâu cũng đã có và tốn rất 
nhiều giấy mực nhưng con muốn thưa với thây, vấn đề bình 
đăng giữa nam và nữ trong Phát giáo nói chung, trong giới 
xuất gia nói riêng. Con được biết, lúc Thế Tôn còn tại thể, 
Ngài cũng đưa ra vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ, Ngài 
đã xoá bỏ ngăn cách giai tầng xã hội, xoá bỏ mọi thiên kiến 
giữa Tỳ kheo và Tỳ kheo nỉ. Nhưng đến ngày hôm nay, nên 
văn mình tiến bộ vượt bậc mà con thấy những thay đối định 
kiến đó không được thực tế hoá, nếu có thì ít thôi và hầu như 
đêu còn năm trong văn tự và ngôn ngữ, thành ra, con chưa 
thấy sự tiến triển gì để thay đổi tính bình đẳng giữa nam với 
nữ, xuất gia với tại gia. Thường thường, người nam nhìn 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 75 


người nữ nếu không nói coi thường thì là xem nhẹ, coi họ 
không có giá trị nhiều và hầu như người nữ khiến người ta 
sa đoạ vào cạm bây tội lỗi. Con thấy như thế đôi lúc không 
đúng. Xin thây cho con hiểu rõ vấn đề đó trong giới luật, thứ 
nhất về vấn đê bình đẳng nam nữ, thứ hai là làm thể nào để 
trút bỏ những mặc cảm đè nặng trên tâm thức người nữ bao 
đời. Con nghĩ, mặc cảm đó không có nơi tự thân người nữ, 
điều làm họ không cất lên được tiếng nói riêng và có vị trí 
chính đáng trong cuộc sống. Đôi lúc, những mặc cảm tự ty 
đó đẩy họ thụt lùi, tự rút lui mà không th vươn cao được. 
Xin thây cho biết suy nghĩ của thầy về vấn đề đó? 


TNT: Hai câu hỏi cô vừa nêu đụng đến sự khủng hoảng 
sinh hoạt cộng đồng Tăng lữ trong suốt mấy mươi thế kỷ, 
kể từ khi đức Phật nhập Niết bàn đến ngày hôm nay. Sở dĩ 
chúng tôi quan niệm nó như sự khủng hoảng bởi hiện thực 
đang diễn ra một cách rất khập khiễng về vai trò của Tăng và 
Ni trong đời sống cộng đồng tu sĩ cũng như vai trò dấn thân 
về giáo dục, hoằng pháp và công việc Phật sự nói chung. 
Vượt qua mặc cảm tự ty 

Trước nhất, xin trả lời về thứ hai của câu hỏi. Mặc cảm 
tự ty của nữ giới đã làm cho rất nhiều người có khả năng mà 
không có cơ hội đóng góp. Trong nhà Phật thường đề cập đến 
ba tình huống so sánh, so sánh hơn, bằng và kém. So sánh 
hơn mang lại cống cao ngã mạn, so sánh bằng mang đến tự 
phụ và so sánh kém để lại mặc cảm tự ty. Nếu hai so sánh 
đầu làm con người cường điệu, bơm phông giá trị của mình 
từ một thành mười, từ viên sỏi thành một hòn đá, thậm chí 
thành cả sơn hà đại địa thì ngược lại, mặc cảm so sánh kém 
đây con người vào trầm uất, rơi vào trong bốn bức tường 
của an phận thủ thường. Vì thế, rất nhiều vị Tỳ kheo Ni lỗi 


7Ó * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


lạc, vốn không đủ điều kiện thuận lợi hành đạo, hoằng pháp 
cộng với thân phận nữ giới đã khiến họ không đóng góp 
được những giá trị mà lẽ ra có thê mang lại lợi ích rất nhiều cho 
cuộc đời. Cách thức tháo gỡ lòng mặc cảm là phải liên tưởng 
đến những gì đức Phật dạy trong kinh điển. Có nhiều cách liên 
tưởng, ở đây, xin trình bày hai phương thức đức Phật đã nêu. 


Thứ nhất, phải thấy được tiềm năng của con người không 
lệ thuộc vào giới tính, nó nằm ở cách thức nhận định, đánh 
giá vấn đề dưới góc độ giá trị hành trì trong cuộc sống, 
khi đề cập đến góc độ đó thì tiềm năng của nam và nữ đều 
như nhau. Đức Phật từng nói “Tát cả chúng sinh là Phật sẽ 
thành”. Ngài dùng cụm từ “Tát cả chúng sinh” chứ không 
phải tất cả người nam hay tất cả những người vượt lên trên 
nữ giới là Phật sẽ thành. Nói chung, cả nữ đều là Phật sẽ 
thành. Như vậy, Ngài đã thừa nhận tiềm năng giác ngộ, tâm 
linh, đạo đức, tuệ giác có đồng đều ở mỗi người. Vấn đề ở 
chỗ, làm thế nào đề khai thác tiềm năng và biến nó từ thế giới 
lý tưởng trở thành thế giới của hiện thực với rất nhiều giá trị 
có nghĩa, phải làm để chứng minh được những cái người nữ 
có không thua gì người nam. Chăng hạn, trong Tiểu Bộ kinh 
của kinh tạng Pàli, hai tác phẩm rất quan trọng nói về kiến 
giải và tiến trình tu chứng của cộng đồng xuất gia trong thời 
của đức Phật là, Trưởng lão Tăng kệ tập hợp các bài thi kệ 
giác ngộ giải thoát của các vị cao Tăng và bộ 7rưởng lão Ni 
kệ phản ánh ngang bằng những đóng góp giá trị tâm linh của 
giới xuất gia Tỳ kheo Ni đã đóng góp. 

Do đó, nhìn nhận khách quan bằng nhãn quan không 
thành kiến giới tính, không hề có thành kiến dựa vào chủ 
nghĩa phong tục tập quán đã định đoạt thì rõ ràng, giá trị tâm 
linh các vị cao Ni đề lại trong Ni kệ không thua kém dù đức 
Phật dạy không nên so sánh. Ở góc độ so sánh hơn, bằng và 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 77 


thua, theo ngôn ngữ cuộc đời, vẫn có giá trị tương xứng, nếu 
biết áp dụng vẫn đạt giá trị an vui và hạnh phúc cho cuộc 
đời. Hiểu được đạo lý tiềm năng đó thì không lý do gì để 
những vị Tỳ kheo mi hay cư sĩ nữ phải ôm lòng mặc cảm là 
những người thua kém nam giới. Sở dĩ, so sánh vậy đề phát 
huy tiềm năng vốn có chứ không phải phát triển nó đưới góc độ 
sân hận hay biểu lộ bản ngã để chứng minh cho đắng mày râu 
biết khả năng không thua, có thê bằng hoặc giỏi hơn các vị. Sự 
chứng minh ấy sẽ để lại giá trị phiền não. Nhà Phật dạy, khi thấy 
được tiềm năng thì bỗng dưng xóa hết mặc cảm tự ty vốn có. 


Thứ hai, chúng tôi muốn chia sẻ là, có thể vận dụng 
phương pháp liên tưởng. Phương pháp này thường đặt ra một 
khả thể, thường nhìn sự kiện vật lý A để hình dung ra giá trị 
hai A, ba A đến vô số A. Có nghĩa, giá trị hình dung và mong 
đợi đó phải lớn gấp hai hoặc nhiều lần so với những cái đang 
hướng về. Đức Phật đã để lại phương pháp quán liên tưởng 
như vậy. Hình dung hình ảnh Long nữ chứ không phải người 
nữ, một con rồng cái còn có tiềm năng thành Phật, giác ngộ, 
làm Phật sự, dắn thân với tinh thần vô ngã, vô uý, vị tha thì 
tại sao những Tỳ kheo ni, nữ giới lại không thể làm được? 
Cho nên, thấy các loài động vật làm được thì chắc chắn con 
người cũng làm được. Vì thế, sự liên tưởng từ đối tượng loài 
vật, tức con rồng nữ tạo ra sự dẫn thân tích cực hơn với tư 
cách người nữ, vì người nữ đĩ nhiên phải hơn con rồng nữ. 
Những gì con rồng nữ làm được thì người nữ có thê làm gấp 
hai, ba cho đến nhiều lần. Như vậy, thông qua phương pháp liên 
tưởng tích cực đó, bản ngã rơi rụng, mặc cảm tự ty được tháo 
gỡ và con người có thể dấn thân làm Phật sự nhiều hơn trong 
tương lai. Đó là cách thức hành đạo đóng góp được vai trò của 
mình và thông qua đó thấy được sự hiện hữu của bản thân với 
tư cách Tỳ kheo mi trong ngôi nhà Phật pháp có ý nghĩa của nó. 


78 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Ngoài ra, có thê vận dụng những kinh nghiệm của các bậc 
cao Ni trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại từng làm. Xin 
nêu ra câu chuyện, tạm dấu tên vì liên hệ rất nhiều đến lịch sử 
Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Ai đã nghe kể qua bối cảnh 
đó thì sẽ biết người trong cuộc là người nào. 


Trong buổi đại hội Phật giáo, các vị lãnh đạo đều là những 
bậc cao Tăng không quan tâm đúng mức đến Ni bộ, dù giáo 
hội đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Lúc đó 
có một vị Ni hệ phái khất sĩ giơ tay phát biểu, tha thiết xin 
quý thầy tạo một cơ hội để Ni giới có thể gánh vác Phật sự 
nhưng cách thức biểu đạt của vị Ni này làm mây thầy không 
hài lòng. Chẳng hạn, vị Ni sư đó giảng giải thế giới phương 
Tây là thế giới của Thiên Chúa giáo, thế giới chà đạp thân 
phận người nữ đến tận bùn sâu. Kê từ thế kỷ XVII, phong 
trào đấu tranh giai cấp dẫn đến phong trào đấu tranh bình 
đẳng nam nữ đã khiến vai trò nữ giới có trong lịch sử cận 
đại. Tại sao trong giáo hội vẫn chưa được như vậy. Lúc đó, 
vị cao Tăng chủ tọa buổi họp trả lời bằng cách chơi chữ mà 
theo chúng tôi đã để lại nhiều ấn tượng không đẹp. Ngài trả 
lời, mây cô đấu tranh để làm cái gì? Bởi vì, vai trò người 
Ni rất lớn trong giáo hội. Có ai lên chính điện tán dương 
Tam bảo bằng câu nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật 
đâu, người ta đều nói Mâu Ni Phật, mấy cô không muốn còn 
muốn gì nữa? Hội chúng vỗ tây rằm lên rồi lắng xuống. Tất 
nhiên, ức chế tâm lý không được giải tỏa. 

Ngày hôm ấy có vị cao Ni lớn hơn, là tác giả của nhiều 
bài thơ, nhiều tác phẩm Phật giáo Đại thừa rất sâu sắc với giá 
trị mà chưa chắc các vị cao Tăng có thể sánh bằng, có công 
đóng góp rất nhiều cho nền văn học Phật giáo Việt Nam thời 
cận đại. VỊ cao Ni phát biểu rất hay, kính bạch chư tôn đức! 
Chúng con biết chư tôn đức với thân phận trưởng tử của Như 


VAI TRÒ PHỤ NỮ s 79 


Lai đã làm rất nhiều Phật sự cho Phật giáo. Nhờ đó, Phật giáo 
phát triển rất là mạnh. Chúng con nghĩ, mỗi con người chỉ 
có hai vai, một bên vai trái và một bên vai phải. Nếu gánh 
một vai thì dù có sức như lực sĩ cỡ nào đi nữa cũng làm bộ 
xương bị oăn một bên, về sau bị chứng bệnh nhức mỏi. Khi 
chứng bệnh đau nhức xuất hiện thì biết do cách làm quá tải. 
Như vậy, con đường dắn thân gánh vác bị hạn chế. Cho nên, vai 
trái còn lại quý thầy xem như không phải sở trường của mình thì 
xin chư tôn đức Tăng hãy nhường cho chúng con đề chúng con 
phụ gánh bớt với quý thầy. Có thế, ngôi nhà hay cơ thê Phật giáo 
mới có hai vai, vai phải dành cho chư Tăng, vai trái dành cho 
chư Ni. Thế là chúng ta gánh được cùng lúc hai gánh Phật pháp 
trên vai để những công cụ, dữ liệu trên đôi gánh có thê mang lại 
hạnh phúc, an vui cho cuộc đời. Chúng con tin, khi về Ø1ả CƠ thê 
vật lý đó không bị đau nhức, lưng không khòm sang một bên... 
nên chúng con mong chư tôn đức tạo cơ hội để vai trái gánh vác 
những việc mà chư tôn đức đã không làm hoặc lâu lâu chư tôn 
đức đối từ vai trái sang vai phải cho đỡ mỏi. Lúc ấy, hội trường 
vỗ tay hoan hô rầm tộ. 

Trong cuộc họp, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tạo 
ra hai bộ, Ni bộ và Tăng bộ. Tăng bộ giữ vai trò quan trọng 
hơn, còn Ni bộ hoạt động độc lập, dấn thân về giáo dục, từ 
thiện, các vấn đề mang bản chất nữ tính nên đã tạo ra một đạo 
Phật Việt Nam trong giai đoạn II năm dẫn thân, đề lại nhiều 
ấn tượng cho cộng đồng Việt Nam trong nước trước 1975. 
Như vậy, nếu liên tưởng đến cách thức đặt vấn đề làm thế 
nào đề người có truyền thống trọng nam khinh nữ quá nhiều 
nghĩ lại và có thể sánh bước hoặc cùng nhau nỗ lực giúp ngôi 
nhà Phật giáo phát triển nhiều hơn. Do đó, cách nói, biểu đạt 
cũng là nghệ thuật để lòng mặc cảm tự ty không xuất hiện 
dưới hình thức đối kháng, đối chọi mà dưới hình thức muốn 


80 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


đem tâm lòng dẫn thân làm Phật sự đi vào cuộc đời. Lúc Ấy, 
dù người khó tính nhất, bị ảnh hưởng truyền thống trọng nam 
khinh nữ nhất vẫn dễ dàng chấp nhận những đề đạt nhiệt 
huyết của nữ giới. 

Chúng. tôi nghĩ, đó là một trong những cách thức giúp 
tháo gỡ nổi lòng mặc cảm tự ty vôn săn trong người nữ hoặc 
có nhưng phản ứng bị trù dập nhiều quá, không còn đủ tự tin 
tự đứng lên dẫn thân làm Phật sự trong cuộc đời này. Ngoài 
ra, mỗi người có cách thế chuyên hóa riêng, tạo cho mình 
cách thức tiếp cận những lời Phật dạy trong kinh điển Đại 
thừa hay bản kinh Pàli, miễn là làm thế nào để khi áp dụng 
tháo gỡ được lòng mặc cảm tự ty. 

Giá trị tuệ giác và giác ngộ 

Trở lại câu hỏi thứ nhất, đó là câu hỏi quan trọng để cho 
thấy giá trị và tuệ giác của đạo Phật mà đức Phật đã nhìn về 
tính cách của giới tính giữa nam và nữ. Chúng ta khăng định 
rất rõ, đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại chứ 
không riêng lịch sử tôn giáo và triết học Ân Độ đã đề cao vai 
trò của người nữ và đã được thực hiện một cách sáng suốt, 
hùng dũng. Ngài thừa nhận vai trò, vị trí Ni trong giáo đoàn 
của Ngài với thân phận ngang bằng Tỳ kheo Tăng. Ngài 
dùng từ “Đồng phạm hạnh”, có nghĩa, đời sống thanh tịnh, 
giới đức, sự dẫn đến an vui và hạnh phúc của người nam như 
thế nào thì người nữ tương tự vậy, chỉ khác ở phương pháp 
dụng công, tâm lượng, công sức, thời gian đồ vào phương 
pháp luận đó như thế nào mà thôi. Đức Phật không hè nói có 
sự khác biệt về giới tính A hay B, nam hay nữ. Như vậy, thấy 
được tuệ giác rất lớn của Ngài. Tuệ giác đó đã mở ra một 
nền văn hóa mới cho người Ân Độ, nền văn hóa đây lùi quan 
niệm “/n fòng fứ đức” vào quá khứ. Đừng tưởng người 
Trung Quốc chủ trương về tam tòng tứ đức. 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 81 


Trong bộ luật Manu của Ấn Độ, quan niệm tam tòng tứ 
đức đã được áp dụng rất triệt để. Trong đó quy định, nếu 
người nữ chưa lập gia đình phải lệ thuộc 100% vào người 
cha, lên xe hoa về nhà chồng thì thân phận của họ bị lệ thuộc 
100% vào người chồng. Thậm chí, nền văn hóa này còn quan 
niệm người vợ là một sở hữu tài sản của người chồng. Khi 
chồng qua đời trước, người vợ bấy giờ đóng vai trò người mẹ 
và lệ thuộc vào con trai, nếu có. Như thế, trong suốt cuộc đời 
người nữ, từ lúc hạnh phúc bên cha mẹ rồi về nhà chồng và tận 
khi người chồng ra đi trước, họ vẫn không hề có thân phận tự 
lập, vẫn bị giới hạn trong xó nhà với chức năng giáo dục con cái, 
chăm sóc bao tử của người chồng là hết, thậm chí tệ đến mức 
phải phục vụ hạnh phúc về giác quan tính dục. 


Đức Phật đã mang lại một thân phận rất mới cho họ, đưa 
họ lên ngang hàng nhưng đừng bao giờ lầm lẫn giữa bình 
đăng với đồng đăng. Đồng đẳng đặt nặng về cấu trúc sinh 
học mà thế giới phương Tây đã đi quá đà nên biến sở trường 
thành sở đoản, biến những thiên tính, cá tính nữ giới thành 
mặt mạnh và phát huy được thì đóng góp cho cuộc đời rất 
lớn nhưng nhiều người mặc cảm nên muôn chứng minh, nếu 
người nam trở thành lực sĩ, võ sĩ, cầu thủ thì phái nữ cũng 
làm được. Sự đồng đăng đó giúp họ có thể đạt được giá trỊ 
nhất định nhưng sẽ mất đi những thứ mà chắc chắn không 
người nào có thể làm được. Do đó, đừng đánh đồng giữa 
bình đẳng và đồng đăng để xoá khoảng cách giới tính. Giới 
tính vẫn có nhưng nếu đi đến sự xoá bỏ thì rơi vào trạng thái 
pêđê, tức đồng tính. Như vậy, không phát huy được cá tính 
trong cấu trúc vật lý của cá tính đó. 

Nhà Phật thừa nhận tiềm năng giác ngộ, đạo đức, tâm 
linh giữa nam và nữ để hai bên có thể cùng đóng vai trò 
quan trọng trong cuộc đời, nhất là vai trò hạnh phúc gia đình. 


82 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Trước đây, nền văn hóa Ấn Độ cũng như nền văn hóa châu 
Á nói chung, cho sự thành đạt của người con trong gia đình 
thuộc về hệ quả của người cha, vì cá tính nghiêm nghị của 
người cha làm cho người con thành tựu. Ngược lại, tất cả mọi 
sự đồ nát, hư đốn của con cháu trong gia đình thì thuộc lỗi 
người mẹ hay vợ, theo cách thức “Con hư tại mẹ, cháu hư tại 
bà”. Rõ ràng, cách thức ứng xử này đã tạo phân biệt đối xử 
rất lớn và đầy phụ nữ vào trạng thái không thể phát huy được 
những giá trị có thể đóng góp. 

Trở lại vân đề giới thiệu Ni giới trong Tăng đoàn của đức 
Phật, chúng ta thấy Ngài có tuệ giác rất lớn và tinh thần vô úy 
vĩ đại, vì Ngài làm đảo lộn trật tự văn hóa vốn có của người 
Ấn Độ. Vì tuệ giác liên hệ đến chân lý, chân lý thuộc về sự 
lựa chọn của đại đa số nên truyền thống đó không đủ sức 
đây Ngài vào tình thế khó xử. Con đường chân lý đó mang 
lại giá trị cho rất nhiều người Ấn Độ thời của Ngài cũng như 
thời đại ngày nay. Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao giá trị tuyệt 
đối đó không được truyền thừa một cách tốt đẹp trong truyền 
thống phát triển của giáo hội suốt nhiều thế kỷ qua, kể từ khi 
đức Thế Tôn nhập Niết bàn? 


Dĩ nhiên, có nhiều lý do lý giải. Lý do quan trọng liên hệ 
đến bản kinh 7 ăng Chi Bó, khi các vị biên tập kinh điển đưa 
ra một cơ sở, dữ liệu đề loại trừ vai trò Ni giới ra khỏi cộng 
đồng Tăng lữ. Các vị này cho rằng, khi đức Phật chấp nhận 
bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề và các vị nữ trong hoàng thân quốc 
thích lúc bây giờ là Ngài có lý do. Thứ nhất, những người 
này từng làm mẹ nuôi, mẹ kế, vợ, chị, bà con của Ngài. Bấy 
BIỜ, nên văn hóa phân biệt đối xử giữa giai cấp cao VỚI Ølal 
cấp thấp quá nặng trong đời sống quần chúng, và nếu không 
làm cho những vị Tỳ kheo Ni này an phận thủ thường thì 
họ sẽ đối xử theo phong tục hoàng gia dẫn đến đời sống Tăng 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 83 


đoàn bị lũng đoạn nên đức Phật phải đưa ra định luật Bát kỉnh 
pháp. Cách lý giải này có cơ sở lịch sử nhưng theo chúng tôi, 
nó không đứng vững vì tuệ giác đức Thế Tôn không giới hạn ở 
thiểu số trong hoàng thân quốc thích của Ngài. 

Nếu một bộ luật đưa ra cho người nữ mà đặt nặng đối 
tượng hoàng thân quốc thích thì đức Phật đã tạo ra sự bất 
công rất lớn cho những người không xuất thân từ đó. Như 
vậy, tuệ giác của Ngài không xứng đáng để con người cung 
kính và đảnh lễ. Trái lại, tin chắc đức Thế Tôn có tuệ giác mả 
những con người thường, bậc vĩ nhân, bậc siêu nhân trong 
cuộc đời này chưa từng có được như Ngài. Cần hiểu, điều 
đó có thể là lý giải sau này của những người có vai trò quan 
trọng trong tiến trình biên tập kinh điển nên chúng tôi nghĩ 
đó không phải lời đức Phật. Nếu tin đó là lời đức Phật thì sẽ 
đây học thuyết bình đẳng giới tính của Ngài vào chỗ chết, 
không lối thoát. 


Cách tân vì lợi lạc 


Phải mạnh dạn cách tân để có thể tận dụng được giá trị 
đóng góp của 2/3 số tu sĩ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
từ trong đến ngoài nước, từ Đại thừa đến truyền thống Nam 
tông. Phân tích Bát kinh pháp thì thấy chỉ một điều duy nhất 
trong tám điều lệ có giá trị cho Ni là, Tỳ kheo Ni không được 
ở cách xa Tỳ kheo Tăng. Vì trong thời đức Phật, vấn đề giặc 
giã, trộm cướp, cưỡng bức hoặc dựa vào sự yếu kém của 
người nữ, người nam có thể thể hiện hành động vô lương 
tâm. Ở những nơi gần chư Tăng để mỗi khi có biến có thì 
các pháp lữ Tăng có thể hỗ trợ một phần tích cực cho giới 
nữ. Bảy điều còn lại, theo chúng tôi đều không có giá trị về 
phương diện tu tập, mà ngược lại nó làm cho người ta hiểu 
lầm về những gì đức Phật dạy trong kinh điển liên hệ đến 
tính cách bình đẳng giới tính. 


84 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Học thuyết thứ hai đặt ra để tạo sự khác biệt và làm cho 
người nữ không phát huy được tiềm năng lớn của họ là, lý 
do đức Phật nói khi chấp nhận Ni đoàn, khi Ni đoàn có mặt 
trong cộng đồng sinh hoạt của Tăng lữ, thì chính pháp của 
Ngài tốn giảm tuổi thọ, thường giảm 5.000 hoặc 500 năm, 
tùy vào niềm tin ở truyền thống Bắc hay Nam tông. Số liệu 
không quan trọng, quan trọng là giảm tuôi thọ của chính 
pháp, làm lũng đoạn chính pháp, làm Phật giáo không còn 
vàng nguyên chất trong thời đại của đức Phật. Theo chúng 
tôi, điều đó sai hoàn toàn với tinh thần của đức Phật, bởi vì 
đức Phật thường nói, giá trị nhân quả nằm ở cách thức dụng 
tâm chứ không tỷ lệ thuận với khối vật chất mà con người có 
thể làm đối tác, dẫn thân. Khi con người có dụng tâm tốt về 
đạo đức thì rõ ràng kết quả phải nở hoa kết trái về đạo đức, 
không thể đi ngược lại tính chất hạt giống đạo đức đã có. 
Ngược lại, tâm hướng về phi đạo đức, phi văn hóa, đi ngược 
với giá trị hạnh phúc an vui của cuộc đời thì quả phải hưởng 
là rất tồi tệ, rất xấu và không may mắn. Cho nên, có thê đặt 
vấn đề chính pháp nằm ở ngay nền tảng tâm của con người, 
ở cách thức ứng dụng hành trì lời Phật dạy, ở cách thức sống 
nơi mỗi người chứ không phải ở hình tướng nam hay nữ. Do 
đó, mạt pháp hay tượng pháp cũng lệ thuộc như vậy. 


Nếu trong giai đoạn lịch sử khó khăn mà hành giả Phật 
giáo vẫn hành trì miên mật lời Phật dạy, dẫn thân vào cộng 
đồng, làm các Phật sự lỗi lạc mang lại hạnh phúc an vui, nhồ 
đi nỗi khổ niềm đau cho quần chúng thì tin chắc, giai đoạn 
lịch sử đó vẫn được xem là chính pháp chứ không phải là 
tượng pháp. Ba khái niệm chính, tượng và mạt pháp đặt trên 
giá trị thời gian là điều đức Phật không chấp nhận trong kinh 
điển. Tức là, không đặt trên giá trị hình thức mà phải dựa 
vào nội dung, nội dung ở đây là tâm, lấy tâm làm nền tảng 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 8Š 


để nhận định và đánh giá vấn đề. Nếu chấp nhận giả thuyết 
đó, rõ ràng thịnh và suy của Phật pháp không nằm ở người 
nữ mà nằm ở sự hành trì và hành đạo của con người đối với 
cuộc đời. Nhiều giai đoạn trong lịch sử có nhiều vị Ni đóng 
vai trò rất quan trọng, đến độ, không có ảnh hưởng của họ 
Phật giáo không thể phát triển được. Chúng tôi rất tâm đắc 
lời phát biểu của Phật âm-Buddhasghosa là một trong những 
Sứ giả quan trọng trong truyền thống kinh tạng Pàli. Ngài đã 
tuyên bố một câu rất ân tượng về vai trò của người nữ, chúng 
tôi rất cung kính những người nữ vì thiếu họ sẽ không có bậc 
vĩ nhân, không có đức Thế Tôn trong cuộc đời này. Lời phát 
biểu đó giÚp người ta buông bỏ những quan niệm, thành kiến 
sai lầm về nữ giới. 


Bình đẳng và vô ngã 


Nếu trung thành với những sai lầm đó thì làm giảm những 
giá trị đóng góp của đức Phật cho lịch sử nhân loại, điều mà 
ngày nay dưới ánh sáng của nhận thức bình thường cũng 
thấy vô lý. Cho nên, ngay cả những quốc gia như của thế giới 
Hồi giáo, vậy mà từng có nữ thủ tướng, nữ tông thống, nữ bộ 
trưởng... tại sao trong một tôn giáo rất cách tân, chất xám 
của tuệ giác rất lớn lại không nằm ở con đường dẫn thân 
hành trì của con người, tức là đạo Phật lại không đóng 
vai trò tiên phong trong thế giới hiện đại trong khi mấy 
mươi thế kỷ về trước đức Phật đã từng tiên phong? Do sự 
hạn chế của lịch sử, phong tục tập quán và tin vào những 
điều theo chúng tôi được đưa vào sau này, rồi cho nó là 
chân lý, là lời của đức Phật nói nên gây tốn thất rất lớn. 
Chỉ sử dụng một phần chất xám của Phật giáo còn lại 2/3 
bị quẳng vào trong Sọt rác hay để nằm yên trong viện bảo 
tàng thì rõ ràng sự tốn thất đó là chung chứ không phải 
riêng cho người nữ. 


8Ó * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Dám đặt lại những vấn đề đó và khai thác dưới giá trị của 
sự phục vụ thì sẽ tháo gỡ được thành kiến đối với những 
người đồng phạm hạnh, với vai trò, cấu trúc sinh học cơ thể 
mà không thê làm những chức năng như họ đã làm. Người 
Trung Hoa có rất nhiều sáng tạo, sự sáng tạo đó không chừng 
có thể là phản ảnh lòng mặc cảm giới tính hoặc để thích ứng 
với chế độ mẫu hệ chịu ảnh hưởng từ ngàn xưa. Nền điêu 
khắc Án Độ đã tạc hình ảnh một vị Bồ tát không lệ thuộc giới 
tính nam và nữ thành hình tượng người nam có 32 tướng tốt, 
80 vẻ đẹp với hàm râu quai nón nhưng sang Trung Hoa, hình 
ảnh đó là hình ảnh người mẹ. Một người mẹ với tình thương 
bao la như biển không bờ bến, một quả địa cầu không hề 
phân biệt đối xử. Rõ ràng, cách thức tạo nắn tượng qua hình 
ảnh để cho thấy được lòng từ bi của Bồ tát Quan Thế Âm, vị 
Bồ tát lắng nghe trở thành tính cách người nữ khiến người ta 
dễ dàng thương tưởng, quy ngưỡng, cung kính, cầu nguyện 
vô úy của Bồ tát vào trong dòng tâm thức. Tuy nhiên, theo 
chúng tôi, không cần phải thay hình đổi dạng như vậy mà 
vẫn có thê tạo ra chất liệu rất an lạc nếu biết áp dụng chất liệu 
lòng từ bi đó vào cuộc sống. 


Nền văn hóa Trung Hoa có nhiều tính cách tân, lợi dụng 
vào giá trị mẫu hệ đề thay hình đổi dạng vị Bồ tát thì chúng 
ta không cần làm như hình thức đó, không cần thay hình đổi 
dạng chư Phật và Bồ tát cũng vẫn giới thiệu tính từ bi, bình 
đẳng nam nữ, vì giới tính của các Ngài không lệ thuộc nam 
và nữ nữa. Cách thức hành đạo, cách tân không cần phải làm 
mới lại những gì đức Phật chưa từng nói. Chỉ tạo cơ hội cho 
những viên minh châu đức Phật để lại trong kinh điển được 
thắp sáng. Vai trò của nhà hoằng pháp là không tạo ra viên 
minh châu mới, mà phải làm thế nào để viên minh châu đó 
được hiền lộ. Muốn vậy, phải sử dụng những chiêu thức tuệ 


VAI TRÒ PHỤ NỮ * 87 


giác đức Phật đề lại trong kinh điền. Những chiêu thức đó là 
đạo lý bình đẳng và vô ngã. Chỉ hai chiêu thức này cũng giúp 
con người không thê nào chấp nhận những giả định đã đề lại 
trong quá trình biên tập kinh điển cách mấy trăm năm sau khi 
đức Phật nhập diệt. 


Tin vào học thuyết vô ngã thì rõ ràng làm gì có ngã sở 
hữu mà nền văn hóa Ấn Độ cho rằng nữ thuộc sở hữu của 
nam, vợ thuộc sở hữu của người chồng hay em gái phải lệ 
thuộc vào anh trai? Nếu tin 100% vào học thuyết vô ngã như 
một sáng tạo về tuệ giác học thuyết của đức Phật thì không 
thể nào chấp nhận những giả định của cuộc đời về vai trò 
thấp kém của người nữ và không bao giờ tạo không gian quá 
nhỏ cho họ. Phải nâng họ lên với vị trí ngang bằng để có thể 
chung vai với mọi người trong cuộc sống và như vậy, giá trị 
lợi lạc của sự dẫn thân lớn hơn. Nếu tin vào học thuyết bình 
đẳng, không thê chấp nhận giả thuyết Thái tử Tu Nại Noa, 
người sẵn sàng bố thí vợ và con của mình cho Bà La Môn với 
tinh thần bồ thí Ba la mật. Nếu coi vợ là một sở hữu để bố thí 
cho người khác thì rõ ràng chấp nhận học thuyết ngã của Bà 
La Môn và khi ấy không còn là Bồ tát nữa. Chúng tôi tin câu 
chuyện thái tử Tu Nại Noa do Bà La Môn trà trộn để phá hủy 
học thuyết bố thí và vô ngã của đức Phật. 


Bố thí ba la mật 


Muốn biết về sự bồ thí Ba la mật có nhiều cách thức thể 
hiện. Chỉ quán theo Đại thừa, chẳng hạn, không quán về tác 
nhân đang tạo ra an vui hạnh phúc thông qua tặng phẩm. 
Không quán thọ giả như một người chấp nhận ân đức của 
người khác để khiến lòng tự ty mặc cảm xuất hiện như một 
gánh nặng của xã hội. Không quán đối vật đang diễn ra giữa 
tác nhân và thọ giả đó về hình thức của sự bố thí ban tặng. 


88 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Rõ ràng, bố thí cúng dường trong cách thế ấy thì đã đạt được 
bố thí Ba la mật. Theo quan điểm truyền thống, chỉ cần lòng 
hoan hỷ chánh tín trước khi dấn thân thực hiện bố thí và 
trong lúc làm cũng có an lạc tương tự khi làm, dù người nhận 
mang ơn hay trả oán cũng hoan hỷ bởi biết rằng, làm điều 
đó để hoàn thiện nhân cách đạo đức nên cần phải làm thì có 
lòng bồ thí Ba la mật. 


Câu chuyện của thái tử Tu Nại Noa đi ngược lại hoàn toàn 
học thuyết vô ngã và tuệ giác của đức Phật vì bố thí vợ cho 
người Bà La Môn mà chưa biết tư cách, đạo đức người đó 
thế nào, có thể đây vợ vào lầu xanh, biến thân phận vợ thành 
nô lệ... như vậy chỉ lợi bản thân còn người kia trở nên khổ 
đau, có lợi cho mình mà không có lợi người khác thì rõ rằng 
không phải đạo lý nhà Phật. Do đó, chúng tôi tin chắc câu 
chuyện thái tử Tu Nại Noa là câu chuyện phân biệt giới tính 
nam với nữ rất lớn trên học thuyết ngã và ngã sở hữu. 


Nếu truyền bá học thuyết đó dưới góc độ Ba la mật, thì sẽ 
làm học thuyết bình đăng của đức Phật đi vào chỗ chết. Dù 
nó được nhân danh thái tử Tu Nại Noa là tiền thân của đức 
Phật hay học thuyết chính tông hoặc Đại thừa cũng mạnh dạn 
tin nó đã đi ngược lại tuệ giác và học thuyết vô ngã, hai học 
thuyết này được xem như những nền tảng đóng góp rất quan 
trọng trong lịch sử tư tưởng nhân loại mà đức Phật Thích Ca 
là một nhân chứng lịch sử mang lại những giá trị đó. Suy 
nghĩ và tin tưởng vào điều này thì không có lý do gì đây vai 
trò, hát đi thiện chí của nữ giới muốn đóng góp với tư cách 
Tỷ kheo NI hay tín nữ hoặc cận sự nữ... Do đó, có thể tạo ra 
ngôi nhà Như Lai có được hai bức tường, một bên là nam và 
một bên là nữ. Hai bức tường mới đủ sức cản phong ba bão 
táp của cuộc đời trong lúc dẫn thân gặp nhiều chướng duyên, 
thử thách. Theo chúng tôi, đức Phật Thích Ca là người đáng 


VAI TRÒ PHỤ NỮ s 89 


tôn kính nhất trong lịch sử nhân loại vì Ngài đã tạo ra vai 
trò, vị trí rất đặc biệt cho nữ giới mà chưa từng có đạo sư tôn 
giáo nào, triết gia lịch sử nào có tuệ giác như đức Phật Thích 
Ca đã làm. 


CSMT: Con xin cảm ơn thấy đã trả lời rất rõ ràng, cặn 
kẽ câu hỏi con đã trình! Những câu trả lời của thây rất khai 
phóng, mới mẻ và có thể giúp ích cho chúng con trên con 
đường tu tập. Thay mặt giới nữ con xin cảm ơn thầy! 


3k3kzk 


Chương 4: 
ÁP DỤNG 
ĐẠO PHẬT 
VÀO ) ĐỜIS SỐNG 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 93 


Về một bộ kinh thánh Phật giáo 

PV: Cách đây hai năm, trên mạng internet, thầy có đưa 
ra ÿý kiên về một bộ kinh thánh Phát giáo. Chúng con xin có 
ba câu hỏi: 

1. Tại sao thây lại dùng chữ “kinh thánh”? 

2. Kinh này gồm những gì và nội dung ra sao? 

3. Vấn đề này đặt trên tầm vóc quốc gia hay là quốc tế? 


TNT: Bộ Kinh Tụng Hằng Ngày tôi biên soạn năm 1994, 
ấn bản đầu tiên là 3.000 quyền, được ấn tống tại Việt Nam, 
trước khi sang Ấn Độ du học. Khi trở về Việt Nam vào năm 
2002, được tái bản ân tống 6.000 quyền đề tặng khắp nơi trên 
thế giới như Mỹ, Úc, Pháp, Đức và một số nơi khác. Sở dĩ 
gọi bộ kinh thánh là vì, trong nhà Phật sử dụng rất nhiều từ 
“arya”, có nghĩa là “/hán”” như trong các cụm từ thánh đạo, 
thánh nhân, thánh hướng, thánh quả... Nhưng các tôn giáo 
khác, trong nội dung kinh, chữ “?hánh” đó không có những 
từ này. Cho nên, nếu nói về nội dung chữ “?hánh”, đạo Phật 
là đạo đầu tiên nói nhiều chữ “/hán#” nhất. 


Sự khác biệt giữa khái niệm chữ “/hán”h” của đạo Phật 
và tôn giáo khác sử dụng ở chỗ, các tôn giáo khác có thê lây 
người phàm đề tấn phong thành thánh sau khi họ qua đời, 
còn với đạo Phật, giá trị của chữ “hán” được đặt trên nền 
tảng của sự chuyên hóa tâm linh. Ví như sự nhồ sạch tất cả 
những phiền não âm tính, hoạt động tâm lý mang khổ đau 
đến cho bản thân và người khác, tâm lý trình tự tham, sân, 
sỉ, đồ ky, vị kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn hay những tâm lý làm cho 
COn người sầu muộn, tự ti, mặc cảm, cống cao, ngã mạn... 
tất cả tâm lý trình tự này làm cho con người trở nên nhỏ bé. 
Nhà Phật dạy, muốn trở thành một bậc thánh phải chuyển 


94 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


hóa những tâm lý đó thành những tâm lý cao thượng, mang 
tính cách đối nghịch. Chất liệu “/hán#” là chất liệu của bản 
chất đức Phật đã dạy hằng ngày, thông qua những lời pháp 
của Ngài trong Kinh điển. Chính vì vậy, lời kinh của Ngài 
được xem là thánh kinh. Tất cả ngôn ngữ của Ngài được xem 
là thánh ngữ. Từ “Phát ngôn” gọi là kim ngôn với nghĩa như 
vàng. Về phương diện vật chất, vàng chưa chắc có giá trị 
lâu dài. Vì giá trị của vàng cao thấp tùy thời đại, đất nước. 
Nhưng khi gọi “/hánh ngôn” nghĩa là giá trị chuyên hóa vượt 
lên trên giá trị vật chất dùng cho vàng, bạc, ngọc ngả, lưu 
ly... thậm chí là kim cương cũng không thể nào sánh được. 


Tương tự, từ Tứ diệu để là từ dịch không hay vì trong 
nguyên tác Pali và Sanskrit là Tứ thánh đế. Bởi vì đó là bốn 
chân lý, là thực tại. Nếu tin và hành trì, ứng dụng thì có thể 
chuyên hóa từ một người phàm tục thành bậc thánh nên nói 
có giá trị. Khi gọi là bốn chân lý mầu nhiệm, khái niệm của 
sự mẫu nhiệm làm giới hạn, giảm bớt giá trị của sự hảnh trì 
chuyển hóa, vì sự mầu nhiệm có thê có từ nhiều góc độ khác 
nhau. Ví dụ, một diễn viên xiếc làm những trò xiếc rất ly 
kỳ, hấp dẫn đó có thể được xem là người mầu nhiệm nhưng 
không hắn họ có được giá frỊ chuyển hóa. Họ vẫn khổ đau, 
không hạnh phúc. Nói cách khác, họ có thể bị chinh phục bởi 
khổ đau và hạnh phúc. Trong khi đó, Thánh đề hay chân lý 
của sự chuyền hóa thành một bậc thánh làm con người chấm 
dứt khổ đau không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai, không 
chỉ cho mình mà cho cả người khác. Từ ý nghĩ đó, bộ kinh 
được chúng tôi gọi là thánh kinh. 


Đưa ra nhu cầu bộ thánh kinh ở trong Phật giáo, đầu tiên, 
chúng tôi dựa trên bộ Kinh Tụng Hằng Ngày được sưu tầm, 
tuyển chọn gồm 49 bài kinh. Trong đó, 35 bài trích dẫn từ 
kinh tạng Pali với nhiều góc độ rất đa dạng và phong phú. 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 95 


Ví dụ, làm thế nào để có một tình yêu, hôn nhân, duy trì đời 
sống hôn nhân hạnh phúc, xây dựng nền tảng kinh tế gia 
đình, sự hòa hợp thương yêu trong một gia đình, làm thế nào 
để thế giới hòa bình và mọi người sống trong hòa bình. Từ 
những bài kinh này dẫn đến những bài kinh nói về sự chuyên 
hóa, an vui, phương pháp quán niệm, những cách thức hành 
trì thiền định, dẫn thân phục vụ xã hội và cộng đồng. 


Hầu như tất cả chất liệu ở những tôn giáo A, B, C, chủ 
nghĩa A, B, C đều có trong bản kinh này. Nhưng điều đáng 
tiếc, các nghi thức tụng niệm là rập khuôn nghỉ thức tụng 
niệm của Trung Hoa, đặc biệt là tông Tịnh Độ. Cho nên, Phật 
tử không có cơ hội tiếp xúc với những bản kinh mà chúng 
tôi cho rằng rất cần thiết cho đời sống hành trì hằng ngày của 
họ. Và từ đó, giá trị của đạo Phật đến với họ bị giảm thiểu. 


Dụng ý đưa những bài kinh này vào trong bộ Kinh Tụng 
Hằng Ngày nhằm nhắc nhở, ngoài những bài kinh thọ trì, đọc 
tụng theo nghỉ thức ở chùa vẫn còn có nhiều bài kinh khác 
mang tính chất điển hình về giá trị. 


Mưới bốn bài kinh còn lại được trích dẫn từ những phẩm 
quan trọng trong các kinh điển Đại thừa. Chúng tôi cho rằng, 
triết lý của kinh Đại thừa là nhu cầu thăng hoa đời sống tâm 
linh rất cao. Đó là những chất liệu phá chấp, làm cho con 
người không bị vướng bận vào những hình thức sinh hoạt 
cộng đồng, sự dân thân, hành trì, phục vụ trong xã hội. Cho 
nên, hai triết lý vừa dẫn thân về góc độ nhân bản của kinh 
điển Pali, vừa dấn thân về phương diện phá chấp của kinh 
điển Đại thừa thành hai chất liệu hỗ trợ, bố sung cho nhau rất 
lớn. Từ đó chúng tôi nghĩ, tương lai cần có nhu cầu của bộ 
kinh thánh được dự kiến gồm hai phần là kinh thánh Pali và 
Đại thừa. Dĩ nhiên, trong kinh thánh Pali sẽ trích dịch những 


96 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


kinh điển cần thiết cho cuộc đời trên tinh thần vừa nêu trong 
bộ Kinh Tụng Hăng Ngày. 


Sở dĩ cần phải có bộ kinh thánh Pali độc lập, vì nếu nhập 
chung kinh thánh Pali và Đại thừa vào một quyên thì những 
người theo truyền thống Pali có thể bị dị ứng, họ sẽ không 
chấp nhận kinh điển Đại thừa. Cho nên, họ có thê đánh mắt 
cơ hội tiếp xúc những bản kinh điển Nikaya rất hay và cũng 
bỏ rơi bản kinh Đại thừa rất quý. Ngược lại, những người 
theo truyền thống kinh Đại thừa quá mức không chấp nhận 
bản kinh điển Nikaya. Do vậy, chúng tôi tách rời ra làm hai 
và tăng cường thêm số trang, giới thiệu thêm nhiều bài kinh 
cho thấy giá trị của đạo Phật có thể thích ứng với mọi thời 
đại. Đức Phật đã nói rất nhiều về những giá trị ấy. Đó là dụng 
ý đang thực hiện, có thể thành tựu trong năm tới, mỗi bản 
dày khoảng 1.000 trang. Về sau, nếu cần thiết sẽ giới thiệu 
thêm một số bài kinh khác và đưa ra thành tập ba, tập bốn. 
Trước mắt gồm hai tập là kinh thánh Pali và kinh thánh Đại 
thừa. Mục đích chỉ nhằm giới thiệu những giá trị đạo đức, 
tâm linh rất phong phú mà đức Phật đã dạy trong ba kho tàng 
kinh điển Phật giáo. 

Có thể phục hưng đạo Phật Ấn Độ không? 


PV: Kính thưa thầy! Thây đã tốt nghiệp tiễn sĩ Phật học 
tại Ân Độ và có nhiều năm sống ở bên đó. Như vậy, theo thầy, 
đạo Phật ở Ấn Độ có thể phát triển được không? Và sự khác 
biệt giữa quan điểm Phật giáo của người Ấn và người Trung 
Hoa, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam như thế nào? 


ĐDTNT: Thật ra, tôi tốt nghiệp tiến sĨ về triết học. Trong 
chương trình triết học, tôi học cả triết học về phương Đông và 
phương Tây nhưng nhấn mạnh về triết học của Ấn Độ nhiều 
hơn. Sau những năm tu học tại Ấn Độ, tôi có địp đi tham quan 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 97 


các trung tâm Phật giáo của Ấn Độ, Tây Tạng, Tích Lan và những 
nước Phật giáo trên khắp thê giới có mặt tại bôn Phật tích. 


Thật ra, có rất nhiều khó khăn trên con đường phục hưng, 
Phật giáo một thời là ánh sáng hoàng kim của Ấn Độ, và 
cũng chính là nhu cầu tâm linh rất lớn ngàn xưa mà ngày 
nay không còn nữa. Những khó khăn đó có thê bắt nguồn từ 
truyền thống văn hóa của Bà La Môn giáo, một nền văn hóa 
hoàn toàn của giai cấp. Chính vì vậy, khi Hồi giáo xâm lăng 
qua đất nước Ấn Độ, các công trình của Ấn Độ giáo không 
bị đả phá, tàn phá như những công trình kiến trúc nghệ thuật 
hay học đường của Phật giáo. Bởi vì, nền tảng của Ấn Độ 
giáo vẫn chủ trương tôn thờ một vị Phạm Thiên và việc đổi 
Phạm Thiên thành Đắng Ala, không khó khăn lắm. 


Người Hồi giáo cũng nhìn thây sự phát triển của đạo Phật 
ở Án Độ cách đây mây chục thế kỷ sẽ làm ảnh hưởng của Ấn 
Độ giáo bị giảm thiểu tối đa. Từ đó, họ có thể kết luận, sự 
hiện hữu của đạo Phật chính là cái gai của sự phát triển Hồi 
giáo và các tôn giáo hữu thần nói chung. Do đó, họ nhắm vào 
đạo Phật, tàn phá các công trình kiến trúc nghệ thuật văn hóa, 
nhất là học đường của Phật giáo. Dầu vậy, Bồ Đề Đạo Tràng 
vẫn may mắn còn tồn tại sừng sững đến nay. 

Khó khăn về đối thoại liên tôn giữa đạo Phật và các tôn 
giáo khác là trở ngại lớn, rất khó đề giúp Phật tử hay những 
người dẫn thân tinh thần đạo Phật ở Ấn Độ thành công. Hiện 
tại, những nhà Phật giáo có nhiều nỗ lực nhưng thành công 
không lớn vì nền tảng văn hóa nhất thần đa phần đã bám rễ 
rất sâu trong đầu óc tâm linh, truyền thống của người Án 
Độ và Hồi giáo tại đất nước Án Độ. Do đó, giới thiệu một 
truyền thống tâm linh mới trong trở lực này, họ khó có thể 
chấp nhận vì nền văn hóa của họ không chấp nhận những gì 
bên ngoài. Mặt khác, những nhà Án Độ giáo sử dụng chiêu 


98 + PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thức tạm gọi là chiến tranh tôn giáo, chiến tranh tâm lý tôn 
giáo. Họ liệt đức Phật vào dạng hiện thân thứ chín của thần 
W¡ishdu, người đến với đạo Phật đồng nghĩa với việc đến một 
đạo con. Họ khuyến khích mọi người đến với Bà La Môn 
giáo như là đến với đạo mẹ, vì cho rằng đức Phật cũng chính 
là hóa thân của Phạm Thiên. Quần chúng không hiểu đạo 
Phật cũng không hiểu đạo Bà La Môn một cách sâu sắc nên 
sự đồng hóa đức Phật là hóa thân của thần Phạm Thiên làm 
cho mọi người cảm thấy gần gũi với đạo Phạm Thiên nhiều 
hơn so với đức Phật. Đó là cách làm người ta khó tiếp cận với 
đức Phật, đạo Phật một cách hiệu quả. 


Kế đến, truyền thống giai cấp của người Ấn Độ là cản lực 
lớn. Từ cản lực này, những nhà chính trị tôn giáo của Ấn Độ 
giáo hay Hồi giáo nói chung đưa ra chiêu bài, người đến với 
đạo Phật là những người cùng đỉnh. Thay vì nói đến với đạo 
Phật là được giải phóng thân phận khổ đau, nhỏ bé, giai cấp 
thấp bé, họ nói ngược lại, đạo Phật là tôn giáo chỉ dung chứa 
những người hèn hạ nhất trong xã hội. Chiêu thức này khiến 
những người tri thức, nhà chính trị, quân sự, kinh tế của Ấn 
Độ giáo và Hồi giáo cảm thấy đến với đạo Phật thì giá trị 
của họ bị tụt xuống. Sự cô lập về phương diện xã hội, chính 
trị, văn hóa, kiến thức, học đường... đã làm cho nhiều người 
cảm thấy đạo Phật xa lạ, đạo Phật chỉ là chất liệu thực phẩm 
tâm linh đành cho những người thấp kém, không phải dành 
cho quảng đại quần chúng giống như đã từng có trong lịch 
sử Ấn Độ ngày xưa. 


Kế nữa, từ quan điểm đó, phần lớn những nhà sư Phật 
giáo tại Ân Độ đều là những người xuất thân từ giai cấp thấp. 
Do đó, tiếng nói của họ khó được những người ở giai cấp cao 
lắng nghe, dù lời họ nói có thể là chân lý, giáo pháp của đức 
Phật. Vai trò, vị trí xã hội của họ khó làm cho người ta dễ 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 99 


dàng chấp nhận và chân lý do họ tuyên bố khó được người ta 
ứng dụng, hành trì. Có lẽ đó là lý do tại sao trong kinh điển 
nói đức Phật xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, trở thành vua 
chúa giàu có rồi mới từ bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tìm 
đường giải phóng con người ra khỏi những ách nô lệ khổ đau 
vật dụng mà họ đang đối đầu. Từ sự dấn thân như vậy của 
đức Phật, họ mới cảm thấy Ngài là người lãnh đạo cả một 
tập thê những người tri thức, quân sự, tỉnh thần cao cấp nhất 
trong xã hội nên họ theo dễ dàng. Hiện tại, những nhà sư Ấn 
Độ không có cơ hội đó. Xuất thân từ gia đình thấp kém nên 
những giá trị chân lý họ công bố khó được sự hợp tác và tiếp 
nhận hiệu quả. 


Tiếp là những giới hạn trong nội bộ Phật giáo. Người Ân 
Độ trọng truyền thống nên khó có thể chấp nhận những hình 
thức truyền thống Phật giáo khác có mặt trên đất nước của 
họ. Đó là lý do tại sao không có những cuộc hợp tác công 
khai, chính thức, có hiệu quả giữa Phật giáo Ấn Độ và Phật 
giáo của đức Dalai Lạtma hay với Phật giáo của Tích Lan là 
Phật giáo từng mang đến sự phục hưng cho Phật giáo của Ấn 
Độ trong hai thế kỷ vừa qua. Dĩ nhiên, cũng không có sự hợp 
tác hiệu quả giữa Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan, Phật 
giáo Tây Tạng và thế giới Phật giáo còn lại của những nước 
có Phật giáo đang đặt những nền tảng văn hóa Phật giáo tại 
bốn khu Phật tích. Từ những khoảng cách, giới hạn đó sự 
hiện hữu của những ngôi chùa, nhà sư, Phật tử ở trên đất Phật 
chỉ gợi lại ký ức đạo Phật vàng son trong quá khứ, không 
phải đạo Phật đang thật sự sông trong lòng của con người Ấn 
Độ. Chính vì vậy, khó có thể thành công. 


Thiết nghĩ, cần có rất nhiều vị Bồ tát, A la hán, rất nhiều 
vị mang tâm lượng hỷ xả, vị tha mới mong có thê thực hiện 
thành công những công cuộc vê phương diện hoăng pháp ở 


100 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


đất nước Ấn Độ. Nếu làm rời rạc theo kiêu Phật giáo Tây 
Tạng phục vụ cộng đồng Tây Tạng và những người phương 
Tây tại Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ phục vụ những người câp 
thấp tại Ấn Độ, Phật giáo Tích Lan phục vụ quân chúng của 
Tích Lan, Phật giáo của những nước trên đất Ấn phục vụ 
cho du khách hành hương trở về xứ Phật chiêm bái tìm 
phước báu. Và bỏ rơi cả thế giới người Ấn còn lại thì sự 
hiện hữu của Phật giáo không có lợi cho những con người 
đang cần chất liệu của sự yên vui và hạnh phúc. Có lẽ đã 
đến lúc các hội đồng, giáo hội, giáo phái, các đoàn thê 
Phật giáo từ nhiều nước cần ngồi lại với nhau như cách 
thức hội thảo của Phật Quang Sơn, hay hội thảo của nhiều 
tổ chức Phật giáo khác trên thế giới đã làm trong quá khứ và 
hiện tại. Cần phải dẫn thân, mồ xẻ nhiều hơn nữa, đoàn kết 
lại với nhau, bỏ qua những khác biệt ý thức hệ về chính trị, 
vị trí xã hội, tông chỉ giáo phái, hành trì, bó qua những khác 
biệt về màu da, sắc tộc... Có thê dân thân làm cho đạo Phật 
ở Ấn Độ một lần nữa trở thành một đạo vàng son đã từng 
ảnh hưởng đến đời sống tỉnh thần, tâm linh của những người 
trước đây là Phật tử mà ngay hiện tại lại đang là những người 
của Hồi giáo và Ấn giáo. 


Phát triển phong trào quy y tập thể 


PV: Kinh thưa thây, nhận xét của thây về Phật giáo Ấn 
Độ rất sâu sắc! Con cũng đi qua bên Ân Độ năm tháng, con 
thấy đúng như thầy nói, chỉ có những người thuộc giai cấp 
thấp kém theo Phật giáo. Thời thầy hoạt động ở bên đó, có 
một cuộc quy y dự trù hàng triệu người, rồi bị cản lại. Kinh 
thưa thây, có đúng vậy không? 

TNT: Lễ quy y tập thể đó được xem là lớn thứ hai trong 
lịch sử của Phật giáo ở thời hiện đại. Lễ quy y tập thê lần thứ 
nhất được tổ chức cách đây vài chục năm, đã tạo ra làn sóng 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG °* 101 


đổi đạo từ những người giai cấp thấp của Ấn Độ giáo trở về 
với đạo Phật. Dĩ nhiên, phong trảo đó chỉ có giá trị ở mức độ 
nhất định, chuyển hóa làm họ mất vị trí thấp hèn mà những 
người Ấn Độ giáo đã gán lên dưới hình thức những quyên 
kinh thánh Veda. Khi đến với đạo Phật, họ không được chăm 
sóc với tỉnh thần và tâm linh giống như từng ước muốn như 
trong lịch sử vàng son của đạo Phật. Họ đến với đạo Phật đề giải 
phóng vai trò, vị trí của họ hơn là đến với đạo Phật để tìm lấy giá 
trị tâm linh cao cấp nơi đạo Phật mà các tôn giáo khác không có, 
hay có theo cách thức khác. 


Tương tự, lễ quy y tập thê lần thứ hai cách đây vài năm 
tạo ra một làn sóng mới làm cho con người ý thức được nhiều 
hơn. Lợi thế của phương tiện thông tin đại chúng hiện đại 
đã giÚp người h. thức về đạo Phật là một con đường của sự 
chuyên hóa, rất cần thiết cho cuộc sống. Nếu đến với đạo 
Phật chỉ thông qua cách giải phóng thân phận thì vô cùng 
uống phí. Phong trảo. đó đã thu hút rất nhiều người nhưng 
cuối cùng, chính quyền của Ấn Độ giáo cản trở bằng nhiều 
cách thức khác nhau. Ví dụ, họ hủy bỏ những chuyến xe lửa 
từ một số địa điểm đến nơi diễn ra cuộc cải đạo tập thê đó là 
thủ đô New Dheli, hủy bớt những chuyến xe bus liên bang. 
Khi biết mọi người sẽ tập trung tại điểm nào đó thì họ cản trở 
tất cả những phương tiện giao thông quanh đấy. Cho nên, số 
lượng người tham dự theo dự kiến sẽ rất đông nhưng thực tế 
chỉ khoảng 50.000 người. 


Tuy nhiên, ý thức về sự chuyên hóa vẫn chứng tỏ rõ ràng 
là nhu cầu cho sự sống. Sự chuyên hóa này đã mang lại giá 
trị cao cho những con người cùng đỉnh ở đất nước Ấn Độ 
trong thời kỳ hiện đại. Từ lễ quy y tập thê thứ hai này đã 
tạo ra tiền đề, mỗi lần đến mùa Phật đản, những ngày lễ hội 
Phật giáo lớn trên thế giới sẽ có 5.000, 7.000 người quy y 


102 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tập thể. Trong khi đó, Việt Nam là một nước truyền thống 
Phật giáo lâu dài mà mỗi kỳ quy y chỉ khoảng chừng 50, 70, 
100 người. Điều đó là sự thiệt thòi cho những người chưa 
phải là Phật tử. Thông qua kinh nghiệm, hạn chế từ những 
kinh nghiệm đó, cần phải làm công cuộc giới thiệu đạo 
Phật từ những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại 
để mọi người thấy được giá trị của đạo Phật. Nếu ai ứng 
dụng được những giá trị này, chất liệu an lạc, hạnh phúc 
sẽ có. Làm được điều đó, quần chúng sẽ đến với đạo Phật 
có ý thức, đến không phải để giải phóng thân phận mà đến 
để chuyên hóa thân phận từ khổ đau thành hạnh phúc, từ 
con người phàm thành bậc thánh. Phong trào đó không 
chỉ dừng lại như phong trào của chính trị, thời cuộc mà là 
phong trào chuyền hóa tâm linh, chuyên hóa đời sống an 
vui ở trong cuộc đời. 


PV: Chúng con cảm ơn thấy! Như vậy là cần phải có một 
cuộc cách mạng rất hiệu quả không những cho Ấn Độ mà 
cho cả thể giới, đề nhìn thấy sự chuyển hóa thân phận dẫn 
thân của đạo Phật ở trong đời. 


Cách áp dụng Phật giáo vào đời 


PV: Kính bạch thầy! Nhiễu vị thính giả và chính thây khi 
trả lời câu hỏi của đạo hữu Mật Nghiêm đã cho rằng, đạo 
Phật cân đi vào cuộc đời độ chúng sinh. Nói rõ hơn, phải 
đem đạo Phật áp dụng vào đời sông hằng ngày. Xin thầy nói 
thêm ý kiến của thây về vấn đề này và theo thây, đưa đạo 
Phật vào đời sống thì phải làm như thế nào, áp dụng như thể 
nào cho có nhiêu lợi lạc trong cuộc sống? 


TNT: Phương diện ứng dụng đạo Phật vào cuộc đời rất đa 
dạng. Có thê bắt nguôn từ sự ứng dụng của đời sông cá nhân, 
gia đình, từ góc độ giao tê trong xã hội... 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG °* 103 


Ứng dụng đạo Phật trong đời sống vợ chồng 


Trước nhất, xin nói về vấn đề ứng dụng trong đời sống vợ 
chồng. Bởi vì, đây là đời sống hầu như tất cả người tại gia 
phải đối đầu hằng ngày. Dĩ nhiên, trong một gia đình, người 
vợ và người chồng là đôi bạn đời và là đôi bạn đạo song 
hành, dìu dắt nhau trong cuộc sống. Nếu hai người đến với 
nhau bằng sự hiểu biết cảm thông nhưng không có những sự 
hành trì về Phật pháp thì sự hiểu biết và cảm thông này chứa 
những chướng duyên trong cuộc sống. Sự hiểu về Phật pháp 
giúp họ cần phải dẫn thân nhiều hơn đề hóa giải điểm dị biệt, 
phát huy điểm tương đồng và có sự chia sẻ và chính sự chia 
sẻ đó giúp họ có hạnh phúc và sự dẫn thân lâu hơn. 


Năm vừa qua khi sang Úc, chúng, tôi gặp một gia đình, 
chồng là Phật tử và vợ là người Cơ Đốc giáo. Trong gia đình 
này có hai bàn thờ ở hai phòng khác nhau, một bàn thờ Phật 
và một bàn thờ Chúa. Khi hai người cùng tôn trọng đạo của 
nhau đến với nhau bằng hạnh phúc, đìu dắt nhau trong cuộc 
đời nhưng không có sự hòa nhập thật sự, bên nào thờ đạo bên 
đó nên thỉnh thoảng vẫn có những va chạm. Người theo đạo 
Chúa không bao giờ tin có cuộc sống luân hồi và tất cả con 
người phải tự chịu trách nhiệm về đạo đức, hành động còn 
người theo đạo Phật tin như vậy. Hai niềm tin khác nhau có 
thê làm cho hai bên tranh cãi, mâu thuẫn về cách lý giải hạnh 
phúc, khổ đau trong cuộc sông. 


Khi đến gia đình này, chúng tôi may mắn được cả hai vợ 
chồng đều đón tiếp. Chúng tôi có gợi ý rất nhỏ, trong nhà chỉ 
có vài phòng nêu các vị đê hai cái phòng thờ riêng thì uống 
phí một cái, các vị hãy tiết kiệm bằng cách tháo bức tường 
giữa hai phòng này để hai vị Phật và Chúa có thê gần gũi 
nhau nhiều hơn. Thực ra, thông qua cách gần gũi giữa Phật 


104 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


và Chúa làm cho tinh thần và tâm hồn của hai vợ chồng họ 
có thể hòa điệu, gần gũi nhau. Kế tiếp, chúng tôi khuyên họ, 
nếu các vị để hai bàn thờ Phật và Chúa xa nhau sẽ không 
hay, tốt nhất chỉ cần một bàn thờ, hai Ngài có thể ngồi chung 
với nhau. Khi đó, người vợ và chồng không thể thắp hương, lễ 
bái Phật và Chúa vào hai thời điểm khác nhau như trước đây đã 
làm. Cứ mỗi lần thắp hương lễ Phật hay đứng trước Chúa cầu 
nguyện, hai người có thê cùng thực hiện một lúc. Lúc Ấy, họ sẽ 
không cho phép mình nhằm mắt lại. Người Phật tử càng không 
cho phép nhắm mắt lại vì đức Chúa ở kế bên. Người đạo Chúa 
thì không cho phép mình nhắm mắt lại đối với đức Phật. Cứ mở 
to đôi mắt quan sát đức Phật và quan sát đức Chúa sẽ tìm thấy 
những øì cần bổ sung vào trong đời sống vợ chồng. Ngược lại, 
người theo đạo Chúa cũng cần quan sát đức Phật để thấy Ngài 
không phải là người xa lạ, mà đức Phật là người rất gần gũi, 
rất dễ kính, dễ mến và tôn nhân của Ngài thật từ bi, hạnh phúc, 
điềm tĩnh, an lạc, thánh thơi, thong dong, tự tại. Chỉ bấy nhiêu 
chất liệu trên gương mặt Ngài cũng có thê trở thành nguồn chất 
liệu vô biên bổ sung cho cuộc sống của con người. 


Khi thờ chung hai Ngài là đang bỏ được bức tường vách 
trong chiều sâu tâm thức về sự khác biệt giữa đạo này với đạo 
kia. Hơn thế, trong đời sống gia đình, loại trừ những khác biệt 
giữa vợ và chồng thì sự ứng dụng đề xóa bỏ những khoảng cách 
đó về nhận thức, hành trì làm cho đời sống vợ chồng nhìn cùng 
một hướng, hạnh phúc cùng chiều và an vui lâu dài. Nếu không, 
có thể ngủ chung giường, ăn chung mâm, uống chung nước, dìu 
nhau trên con đường mà tâm một bên hướng về Phật, một bên 
về Chúa nên mãi mãi là những người cô đơn. 

Sự ứng dụng trong đời sống vợ chồng có thể coi là phương 
pháp lục hòa. Ở cùng trong một căn nhà, tư tưởng, hành động 
cùng hướng đến một chiều hạnh phúc, cùng chia sẻ về quyền 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 105 


lợi, khô đau an vui. Chỉ ứng dụng vài khái niệm lục hòa, sự 
chuyền hóa trong đời sống vợ chồng có thể thực hiện thành 
công dù mỗi người vẫn tiếp tục đi con đường của mình. Ví 
dụ, trong trường hợp vợ tiếp tục đi con đường Thiên Chúa 
giáo, chồng tiếp tục đi con đường của đạo Phật nhưng trong 
Thiên Chúa giáo của vợ có chất liệu của Phật, trong chất liệu 
đạo Phật của chồng có chất liệu của Thiên Chúa giáo. Cả hai 
có thê hòa quyện với nhau một cách rất đặc biệt. Vì buộc 
người khác phải theo đạo của mình hay làm họ từ bỏ đạo của 
họ là điều khó giải quyết, có chăng cũng chưa hắn sẽ an vui 
hạnh phúc. Trong những trường hợp trái ngang vậy, có thể 
vận dụng chất liệu của sự chuyển hóa, hòa hợp đề đời sống 
hạnh phúc gia đình được đảm bảo lâu dài và bền bỉ. Được 
như vậy, chuyện ứng dụng Phật pháp trong đời sống gia đình 
mới thật sự là một nhu cầu và lợi ích an vui! 


Ứng dụng đạo Phật trong đời sống xã hội 


Tương tự, có thể áp dụng Phật giáo trong đời sống xã hội 
hay đời sống cá nhân. Ví dụ, người trước đây khó tính, sự cau 
có thường xuyên có mặt, ngọn lửa trong tâm luôn thiêu đốt. Nếu 
họ duy trì chất liệu đó mà không có sự hành trì Phật pháp ứng 
dụng vào trong đời sống thì mãi mãi là người mà người khác 
luôn cảm thấy có khoảng cách rất lớn khi tiếp cận với họ. Dù 
là một Phật tử có thể đến chùa 30, 40 năm học kinh, dẫn thân, 
làm những công việc thiện nhưng thiếu chất liệu hành trì thì vẫn 
chưa thành tựu được điều gì. Do vậy, ứng dụng và hành trì lời 
Phật dạy sẽ tác động hai chiều đối với cộng đồng và xã hội. 


Khi hiểu được đạo Phật, học được những bài kinh, tập 
những bài tập chuyển hóa lòng cau có, sự khó chịu, gây hắn. 
Khi được chuyển hóa trọn vẹn, bản thân được an vui. Sự an 
vui đến với người khác cũng mang lại giá trị tương tự cho họ. 
Khi ấy, mọi người sẽ thấy đạo Phật là nhu cầu thiết thực mà 


106 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


không cân quảng cáo, không cân phải triên khai, người thây 
được lợi ích chuyên hóa đó sẽ rât cảm mên đôi với đạo Phật. 


Chỉ thông qua con đường của sự hành trì và giá trị văn hóa 
có được từ sự hành trì cũng thấy rõ đạo Phật thật sự cần thiết 
cho xã hội, con người, gia đình, quần chúng. Nếu chỉ giữ đạo 
Phật như viện bảo tàng hay thư viện của các kiến thức hoặc sự 
trưng bày những mỹ phẩm trang sức ở siêu thị thì rõ ràng, giá trị 
đó mãi mãi cách biệt với quần chúng. Con người không bao giờ 
có được hạnh phúc trong đời sông thực tế. 


Ứng dụng đạo Phật nâng cao đời sống tâm linh 


PV: Xin cảm ơn thầy! Kính bạch thây, đời sống xã hội tân 
tiễn ngày nay bị tràn ngập bởi tiện nghỉ của tiễn bộ khoa học 
kỹ thuật cùng những tiện nghỉ về vật chất, con người hôm 
nay bị cuốn hút vào những nhu cầu của hưởng thụ và những 
tiện nghỉ hưởng thụ đó có tính chất dục lạc. Đạo Phật sẽ giúp 
đỡ được gì để cải thiện tình trạng đó và làm sao dùng Phật 
pháp nâng cao đời sống tâm linh của con người và khôi phục 
lại sự quân bình đời sống của con người? 


TNT: Thông thường, quần chúng có thái độ cho đời sống 
vật chất chính là giá trị hạnh phúc cao cấp có thể đạt được 
trong cuộc đời. Quan niệm này sai lầm ngay từ căn bản, 
vì đánh đồng hạnh phúc vật thực hay vật dụng thành hạnh 
phúc của đời sống nội tâm. Trong khi đó, đời sống nội tâm 
có những giá trị cao hơn và mang lại những chất liệu an 
vui, hạnh phúc lâu dài hơn. Nước Mỹ là đất nước rất giàu 
có, thịnh vượng, đời sông vật chất và con người sống ở Mỹ 
hưởng nhiều quyên lợi hơn nơi khác. Tuy nhiên, về giá trị 
của đời sống nội tại lại bị thách thức lớn. Ví dụ, dưới sự 
khủng bố của những lực lượng đối lập với Mỹ hoặc những 
mạng lưới Aqueda hay những kẻ thù của Mỹ như Afgamistan, 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * 107 


Iraq... những người ở Mỹ, công dân của Mỹ đều phát sinh lòng 
khủng bố, sợ hãi về những kẻ thù hăm dọa bằng phương tiện 
này hay phương tiện khác, từng chứng kiến qua vụ sụp đồ của 
hai tòa nhà Thương mại Quốc tế của Mỹ. Từ đó, giá trị đời sông 
vật chất chỉ mang lại hạnh phúc dưới góc độ điều kiện hóa. 
Nghĩa là, khi các điều kiện này hội đủ thì hạnh phúc bên lâu, khi 
một điều kiện văng mặt thì hạnh phúc đó bị thách thức. 


Con đường của nhà Phật dạy tìm kiếm những giá trị tương 
đối quân bình và cao hơn những giá trị con người đã có trên 
đất nước Mỹ. Nếu chỉ có đời sống vật chất, hạnh phúc đó đôi 
lúc mang lại sự chấp thủ, bảo vệ, tranh giành quyền lợi, thậm 
chí giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng, hạnh phúc đó là đầu mối 
của những đau khổ khác! Nói cách khác, nếu thiếu những 
giá trị tỉnh thần thì hạnh phúc trong trường hợp A sẽ là khổ 
đau của trường hợp B, hay hạnh phúc của người nảy là sự 
khổ đau rất đắt của người khác, thể hiện sự bất công về nhân 
quả và đạo đức. Sự bất công này sẽ tạo thành vòng lần quân 
nếu con người không có tinh thần hỷ xả trong cuộc đời khi bị 
người khác lợi dụng, chèn ép, tàn hại để tạo hạnh phúc cho 
họ. Chính vì vậy, nhu cầu đời sống tâm linh rất cần thiết, tối 
thiểu là tạo ra sự thân mật để vừa có hạnh phúc về vật chất 
vừa có hạnh phúc về tinh thần. 


Nhà Phật không cường điệu hóa đời sống tâm linh nhưng 
cho thấy giới hạn của đời sống vật chất, đạo Phật cũng xác 
định rõ những giá trị của đời sống tinh thần. Khi giới thiệu 
giá trị của đời sống tỉnh thần, đạo Phật đặc biệt nhắn mạnh 
hạnh phúc của giác quan rất bấp bênh. Nếu không biết cách 
buông xả con người sẽ bị trói buộc trong khổ đau và phản tác 
dụng lớn về phương diện tâm linh, nhận thức, tâm lý. Đức 
Phật dạy, con người khi hưởng thụ những giá trị vật chất, dù 
của mình tạo ra cũng phải biết cách chọn lọc đề tránh bệnh 


108 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


tật. Đừng đưa vào trong thân thể những gì không cần thiết, 
cũng không đưa vảo bộ não những gì thông qua giá trị màu 
sắc, hình thái, điệu bộ, cử chỉ hay thời trang, kiến trúc nghệ 
thuật của những tác phẩm, những bộ phim tạo cho tâm bất 
an và cảm giác khổ đau, tăng trưởng lòng tham sân si... Cần 
biết giới hạn, chọn lọc khôn ngoan con đường tiêu thụ thông 
qua mắt, tai, mũi, miệng, sự xúc chạm của thân và có sự hành 
trì của con đường an vui trong những vật dụng đang sử dụng 
hằng ngày. Nói cách khác, tạo thêm con mắt nhận thức đưa vào 
trong những giá trị sử dụng chất liệu của sự tỉnh thức và chuyên 
hóa. Giá trị của đời sống vật chất không tùy thuộc vào số lượng 
nhiều hay ít. Giá trị của nó là cách sử dụng như thế nảo. 


Phật tử vẫn có quyền tạo dựng tài sản vật chất, vẫn có 
quyền trở thành một người giàu có, vẫn có quyền dẫn thân 
về kinh tế, chính trị, quân sự, nghệ thuật, mỹ thuật nhưng 
tất cả những giá trị này không mang lại sự chấp thủ về bản 
ngã, quyến luyến và khổ đau. Nó phải là công cụ phục vụ 
hạnh phúc lâu dài. Thực hành được như vậy, dù hiện tại đang 
hưởng thụ giá trị vật dụng vẫn có chất liệu của đời sống tâm 
linh. Tại đây là chỗ bắt đầu cửa ngõ đời sống tâm linh mở ra 
và nếu có điều kiện có thể dẫn thân sâu hơn vào những giá 
trị này. Giá trị đó được để lại trong kinh điển thông qua các 
pháp môn, mỗi pháp môn đều giới thiệu cách thức hành trì. 
Cho nên, đứng ở góc độ của nhà Phật, đừng bao giờ tôn sùng 
chủ nghĩa vật chất là cái phao nổi cuối cùng để con người 
sống trên đó. Cũng không cho nó là giá trị tuyệt đối, tất cả 
những thứ này đều tương đối, có thê bỏ vẫn không có vấn 
đề gì. Sử dụng nó cũng không phải là tổn hại, vấn đề ở chỗ, 
sử dụng như thế nào mà thôi. Khi biết cách sử dụng, tất cả 
những giá trị tầm thường đều có thể trở thành những giá trị 
cao cấp cho đời sống. Chính vì vậy, nhà Phật khẳng định, tất 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG °* 109 


cả những giá trị tinh thần có thê được len lỏi vào những đời 
sông của giá trị vật dụng. Chỉ cần nhìn và sử dụng bằng con 
mắt tuệ quán, không chấp trước và không để lại những dấu 
hẳn của chấp trước, tất cả những thứ đó sẽ trở thành công cụ 
cho cuộc sống an vuil 


Thực hành hạnh xả bỏ 


PV: Kính bạch thây! Vừa rồi, trong buổi thuyết giảng ngày 
17⁄10/2004 tại chùa Diệu Quang ở Corancaufi, California, 
thây đã nói về từ bi hỷ xả của đạo Phật. Thầy đã nhắn mạnh đến 
chữ “xả” với những nguyên tắc, những lý thuyết rất hay, được 
khán, thính giả rất tán thưởng. Để thực hành hạnh xả trong đời 
sống hằng ngày, xin thây giảng giải cụ thể làm thể nào áp dụng 
trong những khó khăn của đời sống và người học Phật có thể 
thực hành cụ thể chữ xả theo lời Phật dạy? 


TNT: Xả là một phương pháp độc đáo mà đức Phật đã để 
lại trong kinh điển với nhiều ảnh dụ khác nhau. Một trong 
những ảnh dụ có thể nêu ra là hình ảnh của lá sen. Lá sen 
không giữ nước, có thể chế những giọt nước trên đó. Nếu 
có cơn gió thối qua, lá bị lay động, những giọt nước sẽ rơi 
xuống đất. Đặt lá sen trong hoàn cảnh không có gió thoảng 
qua, nó có thể giữ lại những giọt nước. Quan sát giọt nước 
đó, ngày thứ nhất thây không hề øì, ngày thứ hai, thứ ba thì 
từ chỗ giọt nước ấy đọng xuống tạo thành một lỗ hũng và 
hư hoại. Cuối cùng, giọt nước làm cho nó không còn chức 
năng của lá sen nữa. Tương tự như vậy, đức Phật dạy hãy 
quan sát hình ảnh của lá sen không giữ nước. Trong trường 
hợp này, nước tượng trưng cho khổ đau, sầu muộn, nội kết, 
những phiền não giao tế trong xã hội với những người thân 
hoặc không thân, đoàn thê này tổ chức nọ. Tất cả những giọt 
nước phiền não đó là trở ngại rất nhiều trong đời sống sinh 
hoạt của gia đình, người thân, những xung quanh... Có thể 


110 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


ứng dụng hiệu quả về cách thức này bằng cách mang hạnh 
nguyện một vị Bô tát. 


Ví dụ, nội kết được diễn ra giữa người vợ và chồng, giữa 
anh em hay những người thân với nhau. Dĩ nhiên, mỗi bên 
không bao giờ chấp nhận mình có lỗi. Khi cho mình đúng, 
người sai sẽ khiến sự gần gũi nhau khó thiết lập. Tỉnh thần 
Bồ tát dạy hỷ xả bằng cách nhận phần lỗi về mình dầu không 
làm lỗi nhưng vẫn phải phương tiện nói rằng “ôi có lỗï”. Hai 
vợ chồng giận, không nói chuyện nhưng vẫn thương nhau 
một cách đắm đuối. Mỗi khi người chồng ra khỏi nhà có thể 
viết lại ghi chú nhỏ, “bà hãy đi ngủ trước, tôi sẽ về sau”. Rồi 
ông ta lắng lặng về, lên giường ngủ, mỗi người ngủ một bên 
như không thể nào chấp nhận nội kết hai người đang mắc 
phải. Tương tự, vợ bị nội kết như vậy, muốn chồng làm gì đó 
nhưng không chịu nói mà viết lên tờ giấy và chuyên tờ giấy 
qua cho chồng. Hai bên cứ giữ nội kết này, không ai chịu nói 
với ai trước vì trong bản ngã của mỗi người có thê cho rằng, 
nếu nói trước thì sẽ rơi vào trạng thái khó chấp nhận được, 
có nghĩa là thừa nhận có lỗi. Tâm lý tự thừa nhận có lỗi xuất 
hiện làm cho họ cảm thấy xấu hồ, không xứng đáng nên cứ 
có giữ vị trí đúng. Vị trí này càng kéo dài chừng nào thì nội 
kết càng gia tăng chừng đó. 

Có những trường hợp nội kết chỉ đơn giản từ sự huyễn 
hoặc. Nếu không kịp tháo gỡ, cứ nuôi giữ thì về lâu dài sẽ trở 
thành quả bom. Đến lúc nào đó, hai người không còn chịu 
đựng được nữa thì sự ly thân sẽ xuất hiện và đi đến ly dị. Hệ 
quả của ly thân, ly dị là sự khổ đau cho chính họ và người 
thân. Như vậy, đạo lý Bồ tát dạy mở tấm lòng ra bằng cách 
xả, xả những lỗi lầm của người khác, dù bản thân không có 
lỗi vẫn ôm lỗi do mình. Khi hành động như vậy, người khác 
sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì hạnh phúc lớn nhất của con 


ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT VÀO ĐỜI SÓNG * lÍ1 


người là biết mình không có lỗi và được người có lỗi đến xin 
lỗi mình. Đạo lý Bồ tát dạy ôm lỗi về mình khiến đối phương 
nghĩ họ rộng lượng tha lỗi cho mình. Nhờ thái độ ứng xử 
như vậy, lỗi lầm trong trường hợp này sẽ được giảm thiêu, 
sự hiểu lầm, nội kết, khúc mắc giữa hai bên có thể tan biến. 


Cho nên, cách thức hành xả là nhu cầu rất cần thiết cho sự 
sông! Bởi vì thiếu nó, con người chỉ giữ lại bản ngã, có thể 
mang lại khổ đau cho bản thân, có thể biến mình và những 
đối tác thành nạn nhân. Cuối cùng, ai cũng là những người bị 
đau khổ! Chất liệu hành xả, nêu không làm bằng tâm lượng 
của Bồ tát, khổ đau sẽ có mặt. Nhận lỗi về mình không phải 
là hèn nhát mà chính là tháo gỡ nội kết giữa mình với người. 
Bản thân tháo gỡ bằng ý thức rõ ràng vì mục đích mang lại 
hạnh phúc cho đối phương nên có thể chấp nhận sự mắng 
chửi, từ chối, khinh thường, nhục mạ. Một sức mạnh phi 
thường giúp cho tất cả những sự khinh thường, nhục mạ, từ 
chối, khổ đau chỉ là gió thoảng mây bay. Khi dắn thân vào con 
đường hóa giải bằng hành xả với chất liệu thương yêu, tôn trọng 
người khác, giá trị của sự hạnh phúc sẽ được thăng hoal 

Hành xả cần phải có mặt ở mỗi người, giữa bản thân và 
người khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, tô chức 
nảy với tổ chức nọ. Thậm chí, giữa quốc gia này với quốc gia 
khác, liên minh này với liên minh khác... Thiếu nó, những sự 
hiểu THiẬm, lầm lỗi sẽ trở thành bom, pháo, súng ông, dao búa, 
trở thành khoảng cách rất lớn. Nếu hai bên duy trì khoảng cách 
đó thì vĩnh viễn như hai con đường song song, như hai rãnh của 
đường ray xe lửa. Cuối cùng, bên nào cũng vẫn là bên ấy trong 
nỗi khô đau và hoàn toàn vắng mặt sự hạnh phúc, an vu. 

PV: Cảm ơn thây và cảm ơn đạo hữu Tâm Cát đã đưa 


ra vấn đê đạo Phật nhập vào cuộc sống! Thầy vừa giảng vẻ 
hạnh xả, chính con nhận thấy trong đời tu hằng ngày của 


112 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


con, trong quan điểm tứ vô lượng tâm “từ, bi, hỷ, xả” của 
nhà Phật, nếu chỉ nói từ bi hỷ xả theo tỉnh thân giáo lý thì 
khi đem thực hành vẫn không thấy được hiệu quả. Theo con 
thấy, muốn thực hành cái đó phải xả trước, xả rôi mới thấy 
hỷ và hỷ rồi mới thấy từ và bi được. Thực sự, con thấy những 
người làm con buôn, nếu con xả được thì tự nhiên cảm thấy 
vui và niềm vui này có thể chuyển hóa được người đó. Ta 
cảm nhận rõ tình thương đối với họ và biết rằng mình có thể 
đem lại an vui cho họ. Đó là sự thực hành thực sự? 


TNT: Thực tế, trong hành động xả đã có chất liệu của từ 
và bị, vì định nghĩa của từ bị là mang lại hạnh phúc và làm 
vơi bớt nỗi khổ đau của người khác. Khi hành xả, hạnh phúc 
của đối phương được thiết lập, khổ đau của họ vơi đi, nghĩa 
là mình đem lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Con 
đường hành trì từ bi hỷ xả cũng có thể bắt nguồn từ lòng từ, 
nhờ tình thương có thể xả, hoan hỷ với người khác, chia sẻ 
nỗi khổ đau của người khác. Cũng có thê bắt nguồn từ bi hay 
hỷ hoặc xả. Quy trình này không nhất thiết từ A đến B, C, D 
mà có thê từ A sang B, rồi từ D sang A và đến B, từ D sang C 
tới A đến B... Tức là có thê bắt nguồn từ bất kỳ một đức tính 
nào trong bốn đức tính, miễn là bắt nguồn đúng đắn, các giá 
trị còn lại có thê xuất hiện trong cách phát xuất bắt nguồn. 

PV: Như vậy, tứ vô lượng tâm như chu kỳ quay tròn, có 
thể vào bất cứ cửa nào. Con xin cảm ơn thây rất nhiều! Và 
điều thầy nói rất đúng với ý nghĩa hai câu thơ của thây: 

“Với tay khắp tận càn khôn 
Đạo tâm rộng mở tâm hồn thánh thơi!" 

Chúng con cảm thấy rất thánh thơi tâm hôn khi nghe 

những điêu thầy vừa nói! 


3k3kzk 


Chương 5: 


TUỔI TRẺ 
TỰIỰC và HÓA GIẢI 


TUỎI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 115 


Lời cảm niệm 

Chúng tôi rất may mắn được thăm viếng Hoa Kỳ lần thứ 
thứ hai và học hỏi được nhiều điều sau khi thăm quan một số 
trung tâm tu học của Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Đài 
Loan, Tây Tạng. Chuyến thăm lần này, mặc dù thời gian chỉ 
hai tháng, nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp tục tìm hiểu 
về sự phát triển Phật giáo trong bối cảnh đa văn hoá của Hoa 
Kỳ. Kinh nghiệm này giúp ích chúng tôi rất nhiều, khi trở về 
Việt Nam sẽ có phương hướng ứng dụng tương đối thích hợp 
hơn với những mô hình sinh hoạt Phật giáo trong nước. 


Nhân đây, xin chân thành cảm ơn chương trình phát thanh 
Đuốc Tuệ và Giao Điểm đã mời gọi các thân hữu có mặt tại 
cư gia của cư sĩ Tâm Cát, chia sẻ nhiều quan điểm khác nhau. 
Chúng tôi cho rằng các quan điểm, ý niệm đó đã tạo ra bề 
mặt về con đường rất tốt cho chúng tôi tư duy. Mời quý vị 
tiếp tục đặt những câu hỏi đối với các vấn nạn của Phật giáo 
Việt Nam nói chung và sự phát triển Phật giáo trong từng 
cộng đồng người Việt nói riêng. 

Đạo Phật cho từng độ tuổi 


Cư Sĩ Mật Nghiêm (CSMN): Kính bạch thây! Con xin 
phép đặt một câu hỏi. Thực ra, câu hỏi này của anh Vũ Hữu 
Đệ. Anh Đệ sinh hoạt tại đạo tràng Hoa Nghiêm chùa Liên 
Hoa. Một hôm, chúng con lên thăm Hoà thượng Mãn Giác, 
anh Đệ đứng nhìn mê mẩn bốn câu thơ của Hòa thượng: 

Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ 

Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình 
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo 
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tỉnh! 


Con vỗ vai anh Đệ, bảo: Đáy, đạo đấy! Đạo nằm đáy! Sau 


116 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


đó chúng con về sinh hoạt ở đạo tràng, có đạo hữu ra trình 
bày các ván đề lý thuyết Phật giáo thì anh Đệ quay sang vừa 
cười vừa bảo con: Họ lại biên Phật thành Thán rồi. 


Chúng con có được kinh nghiệm, như thầy vừa nói về 
cuộc sống đạo đổi mới thì: Tuổi trẻ sống trong cuộc đời này 
thường đánh mất mình do chạy theo cái bên ngoài. Ngược 
lại, người cao tuổi bắt đầu dừng nhưng biến Phật thành Thân 
và tự nhiên trốn vào chỗ dừng lại đó. Vậy, Thầy thấy thế nào 
là con đường tốt đẹp cho cả hai lứa tuổi trong thời điểm này? 


Thích Nhật Từ (TNT): Vấn đề đặt ra rất lý thú bởi vì nó 
đụng chạm đến phong tục tập quán đang diễn ra trong tiến 
trình tu tập, hành trì của rất nhiều hành giả Phật giáo ở hiện 
tại cũng như tương lai. 


Nhận xét chung về hai độ tuổi 


Vấn đề của tuôi trẻ và tuổi già tiếp xúc đạo Phật đang làm 
đau lòng những người có tâm huyết truyền bá Phật giáo. Dĩ 
nhiên, các vị cao Tăng trong Phật giáo nhìn thấy có lỗ hồng 
nào đó. Từ lỗ hồng Tiày đã đây lùi giới trẻ ra bên ngoài mặc 
dù họ biết rất rõ, tuôi trẻ và giới trẻ là giai đoạn mà năng lực 
của con người và lòng tự lực được phát triển một cách tuyệt 
đối, đến độ, họ có thể rơi vào chủ nghĩa duy lý hoặc duy ý 
chí. Nghĩa là, mơ ước, dấn thân làm những chuyện động trời 
ngoài khả năng của bản thân. Tắt nhiên, đó là những điều 
đáng trân trọng vì theo nhà Phật dạy, khích lệ, phát huy tiềm 
năng. Nếu không có ao ước lớn như vậy thì không thê làm 
được những việc tương đương trong cuộc đời. 


Có lẽ, khi người ta thấy đức Phật Thích Ca mơ ước thành 
bậc đại Giác ngộ thì cũng nghĩ: Đức Phật là người có ước 
mơ động trời. Nhờ ước mơ động trời ấy mới có thể làm lay 
chuyên nền văn hoá tâm linh đặt nặng trên tha lực và thần 


TUỎI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 1Í 7 


linh của truyền thống mấy ngàn năm trước đó. Cho nên, giới trẻ 
có được cơ hội rât quý, tiêp xúc với đạo Phật khi còn trẻ trung. 


Ngược lại, tuổi già gần như an phận thủ thường, trở về 
lo cho bản thân mình nhiều hơn. Lúc đó, nếu sông với chủ 
nghĩa kinh nghiệm theo khuynh hướng của các triết gia, học 
thuyết thì sự chán nản bắt đầu xuất hiện do kinh nghiệm đề 
lại nỗi khổ, niềm đau lớn vô cùng. Nói vậy, không có nghĩa 
chúng ta phủ nhận kinh nghiệm. Trong nhà Phật, vẫn có một 
loại thần thông biết được quá khứ của mình hay của người rõ 
ràng, rành mạch như đang cầm trái xoài trong lòng bàn tay và 
biết cái vân, cốt, màu sắc, kích thước lớn nhỏ của trái xoài này 
chắc chắn đến 100% chứ không phải ước đoán. Do vậy, tuôi già 
với nhiều kinh nghiệm làm cho đóng bít những cách thức tiếp 
xúc những giá trị mà lẽ ra, sự truyền thừa kinh nghiệm tích cực 
giúp giới trẻ thăng bằng lại chủ nghĩa duy chí của họ. 


Như thế, tiến trình tiếp cận đạo Phật của hai lứa tuổi sẽ tạo 
ra trạng thái cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Trên thực 
tế, Ở trong các chùa, thế hệ già và trẻ luôn luôn có khoảng 
cách rất lớn. Ví dụ, tuổi trẻ tới chùa chỉ đề sinh hoạt hoặc có 
những lớp học giáo lý dành cho giới trẻ thì dẫn thân, ngoài 
ra, không màng đến. Những chuyện lớn hơn chưa chắc họ 
quan tâm. Có lẽ, một phần do thế hệ lớn tuổi không tạo cơ 
hội để họ làm khi đang còn nhiệt huyết, nhiệt tình. 


Do đó, chúng ta nên học hỏi phong cách sáng tạo của đức 
Phật. Khi Ngài chỉ ba mấy tuổi đã trở thành bậc đại Giác 
ngộ, với năng lực thuyết pháp vĩ đại thế mà có những tình 
huống đức Phật không hề giảng. Có nhiều người ở các tầng 
lớp như: Vua chúa, quan tước, những nhà tư tưởng, văn hóa, 
tôn giáo lớn tiếp xúc, vấn đáp nhưng Ngài vẫn đề học trò trả 
lời mặc dầu những vị đó mới chỉ vài ba hay năm, mười tuổi 
đạo với tuổi đời cũng rất trẻ. Ngài muốn các học trò bật ra 


118 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


năng lực thê hiện sự hành trì của họ thông qua lối diễn đạt để 
giúp những người khác tháo gỡ được bề tắc trong cuộc sống. 
Xong, đức Phật kiểm nghiệm lại xem những lời dạy đó phù 
hợp chưa, nếu chưa thì bỗ sung thêm, còn đủ rồi thì Ngài kết 
luận bằng câu đơn giản: Những gì Như Lai định trình bày 
cho cư sĩ đã được thầy Xá-lợi-phất hay Mục-kiền-liên hoặc 
Tôn giả A-nan đã trình bày, các vị hãy theo đó hành trì, kết 
quả lợi lạc đạt được như nhau. 


Với tư cách là những người đi trước, thế hệ bậc thầy, thế 
hệ của người lớn hơn tạo tiền đồ, nhịp cầu, sự hỗ trợ tha lực, 
đức Phật tạo cơ hội rất cần thiết cho thế hệ trẻ, đệ tử của Ngài 
có được tự lực làm Phật sự ở hiện tại và tương lai. Lúc đó, rõ 
ràng, những bước chân của đức Phật sẽ mang lại rất nhiều an 
vui, hạnh phúc cho cuộc đời. 


Bây giờ, ở trong chùa vẫn bị lâm vào tình trạng, đôi lúc 
chủ nghĩa, thói quen về thành tích của các bậc đi trước làm 
cho người đi sau đánh mất cơ hội dẫn thân, phục vụ. Những 
người có nhiều thành tích nhưng không có tâm buông xả có 
thể nghĩ rằng: Thế hệ con, em mình còn trẻ quá, non nớt, 
thiếu kinh nghiệm, tâm chưa sâu nên khi dân thân dễ bị vấp 
ngã, bị rót, bị ra đời nên không tạo cơ hội cho làm. Do vậy, 
tuy tình thương, cảm xúc dành cho thế hệ trẻ rất lớn nhưng 
không giúp họ đóng góp được những cái cần đóng góp trong 
cuộc sông. Thời đại của đức Phật Thích Ca, Ngài đã làm. Rất 
tiếc, chúng ta không dám bắt chước hoặc làm chưa triệt đẻ. 


Bất mãn - nhu cầu của sự thăng tiến 
Trở lại vấn đề của thế hệ già và trẻ, với tư cách người tại 
gia, có thể cũng rơi vào tình trạng như vậy. Cần tạo sự thăng 


bằng, tìm kiếm những kinh nghiệm mà thế hệ đi trước, ông, 
cha, chú, bác đã làm. Muốn có được cách tiếp nhận tích cực 


TUỎI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 119 


vậy thì phải loại trừ tâm lý bất mãn. Bất mãn là cảm xúc 
thường xuất hiện ở những người có cảm xúc, nhu cầu về sự 
thăng tiễn, phát triển, cách tân, đôi mới, nên nếu thiếu bất 
mãn thì khó lòng làm được việc lớn. 


Nếu Lý Thường Kiệt không từng bất mãn với chính sách 
nô lệ của người Trung Quốc áp đặt lên đất nước Việt Nam, 
rõ ràng, Lý Thường Kiệt đâu có những chiến công oai hùng. 
Trần Quốc Tuấn không bất mãn với tướng tá, quân sĩ mà 
lo ăn chơi, đá gà, nhậu nhẹt chắc ông không sáng tác ra bài 
Hịch Tướng Sĩ rất ân tượng, đi vào lòng người. Nếu đức Phật 
Thích Ca không bất mãn về vai trò khổ đau, mà dù với tư 
cách một vị đông cung thái tử hay vua cũng chưa thể đáp ứng 
được, thì Ngài đâu trở thành bậc đại Giác ngộ! Cho nên bất 
mãn là một trong những chất xúc tác đầy ta đi về phía trước. 
Tuổi trẻ cần có bất mãn 

Tuổi trẻ thường bất mãn với tuôi già. Cho rằng, thế hệ 
cha, anh đã lạc hậu, lỗi thời, trở thành những người rất bảo 
thủ, không muốn nhường lại vai trò nào đó cho mình nên bất 
mãn và có thể tạo ra nồi loạn, kháng cự. Sự bất mãn này dẫn 
tới hủy diệt, không tốt cho cuộc sống. Chỉ có thái độ bất mãn 
để xây dựng cách tân, làm mới, nuôi nguyện lực hùng dũng, 
tạo ra con đường dẫn thân mãnh liệt trong tương lai, chính sự 
bất mãn này mới mở ra cửa ngõ của những giá trị đóng góp. 
Chúng tôi mong rằng, tất cả thế hệ trẻ nêu chưa có cơ hội 
do giáo hội không tạo hoặc thế hệ đi trước không mở ra thì 
phải tự bất mãn đề không hài lòng với những phong tục, tập 
quán đang có hòng mở ra một tiến trình mới tích cực. Đương 
nhiên, làm phải có nghệ thuật, phương pháp để những người 
không hoan hỷ, tùy hỷ với mình vẫn có thê chấp nhận được giá 
trị đóng góp và lòng nhiệt thành của mình ở trong cuộc đời. 


120 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Bất mãn tuổi già nên tránh 

Ngược lại, tuổi giả đừng bao giờ chán nản rằng đã đến 
tuôi “Gần đất xa trời”, tuổi hết rồi, tuổi xế chiều, không còn 
giá trị gì nữa dẫn đến thái độ yếm thé, bi quan, chán chường và 
thất vọng. Thấy người khác làm, mình khuyên đừng làm, thế 
này thế kia, khiến người ta mất nhiệt huyết thì không nên. Lúc 
đó, cần phải khuyến khích, khích lệ cho những tiềm năng từ hạt 
cát trở thành viên sỏi, từ viên sỏi trở thành tảng đá, từ tảng đá trở 
thành hòn núi, từ hòn núi trở thành dãy trường sơn... trở thành 
hàng loạt những dãy Tu Di, trở thành vô cùng vô tận. Khi ấy, 
chúng ta đã đóng vai trò dẫn đạo cho thế hệ trẻ. 


Như vậy, tiễn trình làm Phật sự, con đường dẫn thân tu tập 
ở gia đình, xã hội, chùa chiền, tôn giáo... nói chung, trên mọi 
lĩnh vực, đều có sự hợp tác rất chặt chẽ giữa thế hệ đi trước 
và sau. Được thế, tiễn trình của sự thành công chắc chắn nắm 
trong tay. Tất nhiên, rất khó ở chỗ, phải phá vỡ thành trì cố 
thủ của những người lớn, phá vỡ thành trì tự thị mà trong 
kinh Tăng Chỉ đức Phật gọi là “Kiêu mạn tuổi trở”. Kiêu mạn 
tuổi trẻ là một trong những cản lực rất lớn làm cho con người 
dầu có tài nhưng không được chấp nhận, thành công vẫn 
không được đánh giá cao. Nó tạo ra một sự hãnh diện, kiêu 
ngạo rằng: Tôi có thể làm được tất cả, tôi là trung tâm, bản 
lề, trục xoay, giá trị, hạt nhân... Làm cho người khác càng 
lánh xa. Cho nên, kiêu mạn tuôi trẻ cần được chuyên hóa để 
lòng vô ngã vị tha trở thành nhân ở trong tiềm lực lớn. Rõ 
ràng, vấn đề này có thể lây lan, mở rộng phạm vi bờ cõi, đến 
độ, ảnh hưởng của nó vượt xa thế hệ đi trước. Lúc về già rồi 
thì thế hệ trẻ đó cũng phải nghĩ, nên nhường vai trò này cho 
thế hệ đàn em. Giống như những đợt sóng sau đây sóng trước 
chứ không thể sóng trước đây sóng sau. Sóng sau đây sóng 
trước nữa, cứ như vậy tiếp tục, cuộc đời tiễn triển theo tiến 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 121 


trình của vô thường, của sinh-trụ-dị-diệt và tạo ra cái mới. 
Cái mới lại trải qua một giai đoạn y hệt như vậy. 

Hiểu được vậy, rõ ràng không bao giờ bất mãn lẫn nhau, 
không bao giờ kiêu mạn tuổi trẻ và cũng không bao giờ tỉ liệt 
mạn tuổi già. Hai trạng thái tâm lý phản ứng đối nghịch nhau 
đều là con cháu, thân bằng quyến thuộc của bản ngã. Nếu 
sống trên định vị của bản ngã thì cuộc đời rất nhiều rắc rồi. 
Cho nên, đôi lúc có lòng nhiệt tình nhưng không chấp nhận 
lẫn nhau. Vẫn biết người kia làm Phật sự, mình cũng làm 
Phật sự, ấy thế, hai bản ngã của kiêu mạn và ti liệt mạn đụng 
nhau, nhóm lửa và cuối cùng hạt giống Phật sự bị chết. Thật 
đáng tiếc! Hiểu được tỉnh thần đức Phật đã dạy, vẫn cần phải 
có sự hỗ trợ tích cực giữa những việc khác nhau chứ không 
đơn thuần là giới tính, tuổi tác. 


Tự lực và tha lực 


CSMN: Qua phân pháp thoại của thây vừa rồi, con xin 
thây giảng rõ thêm về quan niệm tự lực và tha lực thế nào là 
chính đáng đối với người Phật tử? 

TNT: Câu hỏi này liên hệ đến giá trị hành trì của các 
tông phái trong đạo Phật kể từ khi đức Phật nhập Niết-bàn. 
Dĩ nhiên, lý giải hai quan điểm tự lực và tha lực khó có thể 
đáp ứng được sự đồng tình của quảng đại các hành giả thuộc 
nhiều trường phái Phật giáo khác nhau. 


Trước nhất, xin xác nhận, trong thời của đức Phật không 
hề có khái niệm về tự lực và tha lực. Tất cả những pháp môn 
Ngài để lại trong kinh được xem như tông chỉ chung mà bất 
kỳ hành giả nào cũng phải hành trì. Có những pháp môn rất 
phù hợp với tư cách người xuất gia, có những pháp môn phù 
hợp với người tại gia, có những pháp môn áp dụng chung cả 


122 »* PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


hai tầng lớp, có những pháp môn phù hợp cho hai giới, có 
những pháp môn phù hợp luôn cả người lớn và trẻ nhỏ. 


Đạo Phật trong thời đại của đức Phật không có tông phái, 
tông chỉ như: Thiên tông, Mật tông, Tỉnh Độ tông, Pháp Hoa 
tông, Hoa Nghiêm tông, Tam Luận tông... Khi ây là một đạo 
Phật của tổng thể. Trong đó, mỗi lời kinh, pháp của đức Phật 
dạy là một con đường, đóng vai trò hỗ trợ rất lớn cho các hành 
giả trong tiến trình đi trên con đường hoằng pháp và giải thoát. 


Khi đi trên những con đường đó, tất cả các hành giả được 
coi là con người tự lực. Tha lực là tác hưởng về phương diện 
duyên, như thực tại có mặt trong cuộc đời này, bên cạnh 
chúng ta, ở đâu cũng có. Ví dụ: Thời điểm Tăng chúng quây 
quân bên đức Phật nghe giảng pháp, dạy những con đường 
của sự chuyên hoá. Lúc bây giờ, yêu tô thuyết pháp của đức 
Phật được xem là tha lực đối với những người đang có mặt. 
Tha lực, tức sự hỗ trợ bên ngoài về giáo dục, hoằng pháp, 
hành trì, hỗ trợ thông qua cách thức quán tưởng hoặc bắt cứ 
thứ gì thuộc về duyên đều được xem là tha lực. Dưới góc độ 
vừa nêu, quan niệm về tha lực thì rất khác với khái niệm tha 
lực mà con người sử dụng trong thời đại Tịnh Độ tông. 


Trở lại nguồn gốc kinh điển ngày xưa của đức Phật, tất 
cả các hành giả đều phải tự lực và tha lực nếu có, chỉ là một 
quyền kinh, bài pháp, con đường chuyên hóa, sự hành trì, 37 
phẩm: trợ đạo, mọi giá trị về pháp và đạo đức mà đức Phật để 
lại. Tất cả những thứ đó đều được gọi tha lực. Bởi vì, nương 
vào chúng sẽ có một công tắc chuyên hóa rất lớn. Thông qua 
các giá trị chính pháp Ngài để lại trong kinh, có thể ví năng 
lực ngoại hộ của đức Phật giống như bản lề của cánh cửa. 
Khi bản lề mở ra, sự mời gọi tri thức tâm linh, tuệ giác bắt 
đầu có mặt và do đó, con người cần phải mạnh dạn đi vào 
ngôi nhà chính pháp đó. 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 123 


Tiến trình tự đi ấy được coi là tự lực. Sự mời gọi là tha 
lực. Như vậy, tha lực nếu có trong tiễn trình phát triển của 
đạo Phật vào thời đại đức Phật là hỗ trợ nhân duyên rất cần 
thiết. Sự hỗ trợ đó chỉ đóng vai trò xúc tác, kích hoạt mà theo 
chúng tôi, không quá 10%, 90% còn lại phải thuộc phần tự 
lực của hành giả. Về sau, lòng từ bi và đạo lý Đại thừa có 
khuynh hướng thần thánh hoá các đức Phật, Bồ tát. Phương 
pháp thần thánh hóa này là một trong những nghệ thuật để 
đưa chất liệu văn hóa tâm linh nhà Phật đi vào từng ngõ 
ngách của các tôn giáo khác. 

Cách đây hai hôm, tại chùa Phật Tổ, chúng tôi cũng nói về 
hạnh dung thông văn hóa của Bồ tát Quan Thế Âm thông qua 
32 ứng thân. Trong đó, có ứng thân làm các vị thần, trời, vua, 
tế tướng, thương gia, nhà giáo dục, nghệ sĩ... rất nhiều thân 
phận khác nhau. Đạo Phật được hiểu dưới góc độ tôn giáo 
qua các truyền thống tín ngưỡng thì rõ ràng chất liệu axít 
đậm đặc của tuệ giác nhà Phật bị giảm đi tới 70%, 80%. Sự 
giảm này có dụng ý chứ không phải giảm do biến chất. Dụng 
ý đó, các vị Tổ coi là một phương tiện nhằm mục đích, đưa 
đạo Phật tự lực thành đạo Phật tha lực để những con người 
có truyền thông tâm linh của các tôn giáo hữu thần nói chung 
và nhất thần nói riêng cảm thấy truyền thống văn hóa tâm 
linh của nhà Phật rất gần gũi với những gì họ đang tìm. Nhờ 
thế, họ đi vào đạo Phật đễ dàng hơn. Nếu đã từng có một đức 
Chúa bác ái, những vị thần linh với nhiều tha lực thì nhà Phật 
có Bồ tát Quan Thế Âm. Chất liệu mang nghĩa đen là vậy, 
còn nghĩa bóng, triết lý là đòi hỏi quá trình hành trì tự lực. 


Tiếp cận tha lực từ hai góc độ 


Cần hiểu tha lực dưới hai góc độ: Thứ nhất, là duyên cần 
thiệt đê chính nhân sẵn có trong con người hành giả có đủ 
chât xúc tác tạo thành quả ở hiện tại, tương lai và đó là cả 


124 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


quá trình của sự tự lực. Trong trường hợp này, tha lực được 
hiệu, là một tác nhân đê chính nhân có mặt, trưởng thành nên 
rât cân thiệt. 


Thứ hai, tiếp cận tha lực như một chủ nghĩa huyền bí, sự 
ban phước, ân sủng. Tạo ra những khoảng hỗ trợ, tạm gọi là ô 
dù của lòng từ bi hay ô dù của sự thiết lập tình thân cảm ứng 
đạo giáo. Chủ động đưa đạo Phật đến góc độ dung thông văn 
hóa với các tôn giáo, khác với phương tiện mời gọi các tín 
đồ của các tôn giáo đó về với đạo Phật. Mức độ thứ hai, phải 
vượt lên nghĩa thường này, đi vào nghĩa triết lý với những 
biểu tượng đòi hỏi những chìa khóa, công thức giải mã bản 
chất con người. Lúc này mới thấy tha lực đó chỉ có ý nghĩa 
phương tiện chứ không phải cái có thực. Tiến trình của cuộc 
sống là tiến trình của nhân quả nên phải là tiến trình tự lực 
chứ không phải tha lực. 


Chúng tôi phân tích về bản chất và phương cách hành trì 
của các cư dân Tịnh Độ. Dùng từ, cư dân Tịnh Độ mà không 
dùng từ Thánh giả Tịnh Độ bởi, tất cả hành giả có mặt ở cõi 
Tịnh Độ đều phải hành trì theo lời đức Phật dạy rất rõ: “Rải 
hoa cúng dường, tác tạo công đức, phạn thực kinh hành, 
từng bước thảnh thơi, quán chiều âm thanh, quán chiếu suối 
chảy, quản chiếu tiếng chim reo...”. Rồi, tu tập “Nhất tâm 
bất loạn”, tạo nhiều phước báu chứ không phải thiện căn 
công đức... Tất cả những thứ đó đều là tiến trình của tự lực. 
Rốt cuộc lại thì đạo Phật là đạo của tự lực, còn đạo tha lực là 
đạo của các tín ngưỡng, tôn giáo khác. 


Phương thức tiếp cận đạo Phát giữa hai châu lục: Thực 
tế, cuộc đời có nhiều điều diễn ra trái ngược nhau. Nếu 
phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường tri thức, 
hành thiền, khoa học, tâm lý học, giáo dục học và triết lý... 
Ngược lại, đưới ảnh hưởng của các nền văn hóa nhất thần: 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 125 


Không giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo... đạo Phật ở các 
nước châu Á là đạo Phật của hữu thần. Cái gì liên hệ đến hữu 
thần thì mang nghĩa tha lực. Cái gì liên hệ đến tha lực sẽ tạo 
ra rất nhiều vâng hào quang của thần bí, viễn tưởng của niềm 
tin, rất nhiều tiễn trình của hy vọng. Nhưng, giá trị của thực 
tại rất khác với những gì con người mong đợi. 


Gương tự lực của đức Phật Thích Ca Máu N¡: Nhà Phật 
không bao giờ dạy theo kiêu mơ tưởng những đàn gà mà dạy 
cách thức để làm cho trứng gà trở thành gà con. Đức Phật 
đã từng sánh ví Ngài như một quả trứng gà. Bằng tuệ giác, 
hành động, tu trì, chuyển hóa, Ngài dùng cái mỏ của trí kim 
cương để chọc thủng vỏ trứng vô minh và phiền não. Khi 
chọc thủng vỏ trứng đó, đức Phật sử dụng hai bàn chân tự 
lực cất từng bước chân đi để có mặt và hiện hữu ở cuộc đời 
này. Đức Thế Tôn nói rằng rất may mắn Ngài là con gà đầu 
tiên chọc thủng được vỏ trứng của vô minh và phiền não. 
Nếu không học theo Ngài, mà cứ mong gà mẹ dùng tha lực 
để mồ vỏ trứng cho mình ra, thì vẫn có thể ra được nhưng 
độ an toàn tuyệt đối không có. Vì, gà mẹ không biết mắt, 
mũi, miệng, não... của gà con nằm ở chỗ nào. Mô không 
khéo sẽ khiến mắt bị mù, não bị thủng... và làm biến dạng 
cấu hình sinh học của gà con. Quả thực, hỗ trợ có thê dẫn tới 
khuynh hướng tác hại ở hiện tại và tương lai. Do đó, đức Phật 
khuyên: Hãy bắt chước như đức Thế Tôn, tự nỗ lực để con 
gà từ trong quả trứng đi ra được bằng cách dùng mỏ mồ vỏ 
trứng chứ không cần gà mẹ hỗ trợ từ bên ngoài. Đó là những 
gì đức Phật đề lại trong kinh tạng Đài. 


Ảnh hưởng phong tục tập quán đối với đạo Phật 


Thực tế, khi Phật giáo du nhập vào nền tảng văn hóa các 
nước, đặc biệt là Trung Hoa đã chịu ảnh hưởng của phong 
tục tập quán bản địa. Bây giờ, có thê nói, rât nhiêu loài tâm 


126 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


gửi, dây mơ rễ má bám lên cây Bồ đề của đạo Phật. Vai trò 
của hành giả Phật giáo là, đừng bao giờ đồng hóa cây Bò đề 
với những cây tầm gửi. Dây tầm gửi chí bám vào Bồ đề hòng 
tạo sức sống hoặc nhiều người muốn lấy dây tầm gửi đề chế 
tác thành thứ trang sức nào đó cũng không chừng. Phải phân 
biệt rạch ròi giữa hai cây này không phải một, và bản chất 
của đạo Phật là cây Bồ đề chứ không phải tầm gửi. Tha lực là 
tầm gửi, tự lực là Bồ đề. Đến với đạo Phật phải đến với cây 
Bồ đề chứ không phải tầm gửi. 

Vì vậy, nếu có khuynh hướng của cảm xúc, yếu đuối quá 
nhiều thì bỗng dưng khuynh hướng về nhu cầu tha lực bắt đầu 
xuất hiện trong con người. Nhu cầu tha lực đó có từ khi hình 
thành trong bào thai người mẹ. Ở chỗ, con người không thê tự 
sông mà phải được nuôi dưỡng trong thời gian chín tháng mười 
ngày bởi nhau thai truyền chất máu, cảm xúc, thực : phẩm.. . Và, 
sau lúc sinh ra, mất 3 năm nhũ bột, rồi mười mấy năm nuôi 
dưỡng trong học đường đề trở thành người có vai trò, vị trí trong 
xã hội. Như vậy, tiền trình có mặt của con người cũng như các 
loài vật khác trong cuộc đời là một tiến trình của tha lực. Chính 
lẽ đó đã tạo ra di hưởng tâm lý, có xu hướng tìm một thứ đề 
nương vào, đù là ảo giác, lý tính hay cảm xúc và cảm thấy được 
trần an, an toàn, đảm bảo, vững chãi hơn khi phải tự cất bước 
thui thủi một mình. Con đường của nhà Phật là: 

“Một mình cất bước, một mình vân du 
Hạ đông rồi lại xuân thu 
Thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà”. 

Nghe tiến trình như vậy, thấy ớn cả da gà và hễ nhắc đến 
là ngán ngâm. Vì thế, khuynh hướng tha lực bắt đầu có mặt 
và trở thành liều thuốc bổ tạm thời. Chưa đủ sức đi thì uống 
vào đề tăng cường năng lực, đi chút thấy mỏi lại uống tiếp. Nếu 
chịu khó tập thể đục sẽ không còn lệ thuộc vào bác sĩ, thuốc 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 127 


thang mà chỉ lệ thuộc vào tiễn trình chuyển hoá sức khoẻ của 
bản thân. Bấy giờ, đi thoải mái không cần thuốc vẫn không thấy 
mệt. Thuốc là tha lực, ai tin tưởng vào thuốc, bác sĩ, đồng nghĩa, 
giao mạng sông của mình cho người khác đến 80%. 


Dựa vào tha lực vẫn tốt, vì có nhiều người yếu quá không 
đủ sức đứng lên nên phải uống thuốc hỗ trợ. Các pháp môn 
đặt nặng vấn đề lòng từ bi, giới thiệu quá nhiều về giá trị 
của nó với tình thương bao la không cùng tận và con người 
là đối tác. Thông qua niềm tin tôn giáo, thương tưởng được 
thiết lập, rõ ràng vẫn đạt được giá trị. Nhưng phải biết rằng 
giá trị đạt được trong tình huồng này là hạn hữu vì đang “ăn” 
an sinh xã hội của các vị Bồ-tát. An sinh xã hội chiếm tối đa 
là 10% tiền lương từ con người tự lực làm. Chấp nhận chế 
độ an sinh vẫn sống an lành, thoải mái nhưng không có điều 
kiện làm vô số công đức bởi do thu nhập hạn chế từ bản thân. 


Ở phương Tây, người dân đóng thuế rất cao. Thông qua hệ 
thống luật pháp, sự đóng thuế này là cách các chính phủ làm 
công đức tình nguyện thay vì người nộp thuế phải lấy 25% 
tài chính, theo lời đức Phật dạy là một phần tư tiền lương 
dùng làm công đức. Chế độ đóng thuế ở các nước phương 
Tây đã bắt chước lời dạy của đức Phật, lấy 25% thu nhập của 
người nộp thuế làm công tác an sinh xã hội, đưa vào hệ thống 
giáo dục... Quan niệm như thế, đến tháng, tiền lương bị cắt 
đi không cảm thấy tiếc nuối, nhăn mặt, khó chịu, khô đau mà 
thấy mừng ghê gớm bởi chính phủ làm hộ mình. Liên tưởng 
đến chế độ an sinh xã hội, được nhận trợ cấp thì đó là tha lực có 
thật. Tha lực chắc chắn có, bởi thế giới của nhà Phật là thế giới 
duyên khởi mà duyên khởi lại lệ thuộc vào nhau, và sự lệ thuộc 
nảy chính là tha lực. Không có thứ gì tách rời khỏi tha lực nhưng 
vấn đề ở chỗ, là hạt giống chính, cây cô thụ hay là cây da, cây 
me... tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi nĐưỜi. 


128 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Dắn thân với bản lĩnh của tuệ giác, tình thương, sức chịu 
đựng đi trên con đường tự lực hiển nhiên đem lại rất nhiều 
hạnh phúc, lợi lạc cho cá nhân và con người. Được vậy, sẽ 
sớm có tâm hộ chiếu về cõi Tây Phương Cực Lạc, nếu là 
cư dân của Tịnh độ. Đức Phật khắng định: Không thể dùng 
công đức nho nhỏ, be bé mà được về Tịnh độ. Nhiều người 
cúng Phật có nải chuối mà đòi về Tây Phương thật hoàn toàn 
không thê. Phải xây dựng nhiều cô nhi viện, viện dưỡng lão, 
chùa chiền, đúc chuông, tạc tượng, in kinh â ân tông, thậm chí 
các Phật tử trong tương lai cân phải giảng pháp và dân thân 
vào việc hoằng pháp giống như người xuất gia. Những người 
có hoàn cảnh nghèo, không có tiền của để làm những việc 
phước thì phải có tâm tùy hỷ và phải tu tập niệm danh hiệu 
Phật thật nhiều mới được. Phong trào Bồ tát tại gia trong 
kinh Duy Ma Cật thời đại nào cũng phải có. Không làm được 
thì rõ ràng công đức rất nhỏ, rất yêu. Do đó, hộ chiếu có rồi 
nhưng visa không được đóng dấu nhập cảnh thì không thể 
làm những việc lớn. 

Mối quan hệ giữa tự lực và tha lực 


Tự lực và tha lực đều có và tồn tại song hành, nếu biết 
cách sẽ tạo sự hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Trong đó, yếu tố 
tự lực chiếm tỉ lệ 90% tất cả giá trị hạnh phúc, thành công 
của cuộc đời. Tha lực chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Ví dụ: Thỉnh 
thoảng, có người hiểu rất rõ về đạo lý sự dẫn thân, hành đạo. 
Nhưng mới xuất phát vào con đường làm Phật sự liền bị 
phong ba bão táp thì choáng váng, sợ hãi và thôi. Bảo với 
người ta lần sau có Phật sự đừng gọi tôi nữa nghe, thấy thầy 
từ xa vội kêu con cái đóng cửa lại và dặn trả lời nói là “mẹ 
không có nhà” nếu thầy hỏi. Hiểu được vấn đề và việc Phật 
sự mà ứng xử vậy thì rõ ràng đang bị thối chuyền, đang rất 
cần tha lực. Khi ấy, người thiện hữu tri thức sẽ đến khuyến 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 129 


tấn, khích lệ, truyền chất liệu lòng tự tin, bác ái, từ thân của 
ngọn đuốc soi đường để người kia tự tin và vững bước trên 
con đường đạo lý, bất chấp mọi lời thị phi, chỉ trích không có 
giá trị cho đạo đức và dẫn thân. Lúc đó, rất cần tha lực với 
vai trò hỗ trợ. 


Tha lực được hỗ trợ đúng mức sẽ tạo ra khuynh hướng 
thay đôi cả cuộc đời, tạo ra hướng đi với nhiều dẫn thân có 
ý nghĩa. Cho nên, tự lực và tha lực đều rất tốt nhưng đừng lệ 
thuộc vào tha lực bởi, sự lệ thuộc này khiến tiềm năng trong 
con người không bao giờ được phát huy, đây là sự thật 100%. 
Con cái trong gia đình phải lệ thuộc hoàn toàn vào cha, mẹ 
thì không phát triển trọn vẹn. Từ nhỏ đã có sự bươn chải, dân 
thân thì về sau này sự thành công sẽ lớn hơn. Quan sát hai em 
bé trong hai bối cảnh gia đình khác nhau. Một em thuộc con 
nhà giàu, có vú nuôi, người dưỡng mẫu, đầy đủ các trò chơi... 
Mỗi lần ngã, người mẹ chạy tới kêu: Trời ơi! con làm sao ngã 
thế! Mẹ đánh cái bàn này, cái bàn này làm cho con ngã này, 
mẹ đánh nó, mẹ đánh nó... Người mẹ càng vỗ về chừng nào 
thì nó càng khóc oà lên chừng đó. Trong cùng trường họp, 
em bé khác khi ngã, vẫn khóc nhưng nhìn xung quanh không 
thấy ai thì đứng dậy lắng lặng bỏ đi. 


Như vậy, khả năng tự lực và tha lực nằm sẵn trong con 
người. Do nhu cầu bưng bít về cảm xúc của những người 
xung quanh, hoặc do sống trong vòng từ trường văn hóa tôn 
giáo quá cường điệu về tha lực của các thần linh, nên tin 
tưởng vào tha lực nhiều. Cảm xúc, niềm tin tha lực đó làm 
xuất hiện sự an ủi: Thả tin, dư còn hơn thiếu! Vì thế, biết rõ 
người chết không ảnh hưởng đến người sống nhưng khi có 
người qua đời vần phải đến chùa nhờ quý thầy xem ngày, giờ. 
Các thầy biết rõ là mê tín dị đoan, sai với lời Phật dạy, nhưng do 
nhu cầu của Phật tử nên không thể không đáp ứng và dùng nó 


130 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


làm phương tiện vì lo họ bỏ chùa, đến những nơi tà kiến thì còn 
nguy hiểm hơn. Các lu cũng phải lấy số ra tính toán, rồi nói 
ngày tốt ngày xấu.. 


Có điều, ai gặp chúng tôi sẽ biết. Chúng tôi không dựa 
vào bắt cứ cuốn sách nào, mặc dầu hiểu rất rõ về chữ Hán, 
thuật số này nọ. Chúng tôi chỉ dựa vào sự thuận lợi của chùa 
và công việc của người đó thôi. Thường, chúng tôi để đám 
tang hai ngày, ngày thứ ba là đem chôn hoặc thiêu. Giờ chôn, 
hỏa táng phải tránh giờ sát sư. Ở những nơi mê tín gọi là giờ 
linh đạo, tức 12h khuya để tránh trùng tang, li tán, tam tai.. 
Chúng tôi gọi giờ đó là giờ sát sư, vì giờ này các thầy TT 
ngủ mà bị sôc dậy làm sao hoan hỷ nôi. Đó là sự thật. Còn 
mai táng vào 8h hoặc 14h là tiện lợi cả đôi bên. Buổỏi sáng, 
bốn giờ khuya các thầy tụng kinh hoặc thiền hành, sáu giờ 
điểm tâm, bảy giờ chấp tác việc ở chùa, tám giờ thánh thơi 
và đi tụng niệm, bái sám phù hợp. Buổi chiều, nghỉ trưa từ 
12h - 13h, tiếp theo ngồi thiền hay thiền hành, xong xuôi, 
tâm rất an tịnh, tỉnh thức và thực hiện Phật sự rất thoải mái. 
Chúng tôi chỉ dựa vào sự thuận tiện cho cả hai phía, cứ giờ 
nảo thuận tiện thì tiễn hành và chắc chắn chưa từng bị ai thưa 
kiện vì xem trúng giờ trùng tang, ly tán... 


Do đó, niềm tin tạo ra giá trị thặng dư. Cứ an ủi thì 
thà dư còn hơn thiếu. Chính điều đó sinh ra tha lực, phải 
nương vào những phong tục tập quán, truyền thống SaI 
lầm, không cần thiết, chạy theo những thứ ấy. Chỗ nào càng 
bày vẽ nhiều, linh đình càng đem đến thích thú vì sự an tâm, 
trần an được kích thích. Ngược lại, sự trấn an này làm cho sợ 
hãi ngày càng gia tăng. Chỗ nào có nhiều sự trấn an chỗ ấy 
nỗi sợ hãi có mặt. 

Nhà Phật dạy, hãy quan niệm mọi việc thật bình thường 
và hệ nhân quả không bao giờ tác động lẫn nhau. Mỗi người 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 131 


đều có hệ nhân quả riêng về phước lực, tuôi thọ, cuộc sống, 
còn ảnh hưởng chỉ cộng hưởng từ trường nhỏ, không lớn 
lắm. Nên đừng sợ cái chết của người thân kéo theo cái chết 
của mình. Nếu lo cho người thân vì sợ ảnh hưởng đến cái 
chết của bản thân thì đâu phải thương họ, mà thương bản 
ngã đúng hơn. Sợ bị thế này thế kia nên làm linh đình, phô 
trương. Do đó, phương tiện phải được thiết lập vì niềm tin 
tôn giáo ngoại đạo trả trộn vào đạo Phật quá nhiều và tha lực 
có mặt, rồi được truyền thừa qua nhiều thế hệ, đến độ, người 
ta cho nó là chân lý. Chính vậy, khi vào chùa, vẫn thấy những 
tập tục, phong tục đó không được tháo gỡ. Ban đầu, người 
thiết lập với chủ ý dùng nó làm phương tiện, sau khi Phật tử 
vào chùa sẽ giảng kinh về nhân quả, thuyết pháp về đạo lý, 
bảy tỏ con đường chuyển hóa để họ tháo gỡ những thứ này 
nhưng cuối cùng nó vẫn còn nguyên. 

Cái gì tiếp cận lần đầu tiên cái đó gây ấn tượng. Nhiều 
người, bình thường không đến chùa, khi có người thân qua 
đời mới đến coi ngày, giờ. Lúc ấy, quý thầy phải phương tiện, 
tuỳ thuộc theo yêu cầu của gia chủ. Càng sợ hãi càng làm, 
cuối cùng, hạt giống được gieo trồng một cách có ý thức, 
tới mức, người ta thấy nó là một phần của sự sống. Tách rời 
hạt giống sai lầm đó ra khỏi mảnh đất tâm, bỗng nhiên thấy 
không an toàn. Tha lực cứ như vậy tỒn tại, phát triển. Hạt 
giống đã cấy gieo khó nhỏ lên nổi, phải mạnh dạn lắm mới 
chuyền hoá được. 


Nếu nghiên cứu tinh thần nhà Phật một cách đúng đắn, 
nghiêm túc, bản lĩnh thì nên chọn con đường tự lực mới bền 
bỉ, tạo ra nhiều hệ giá trị của dân thân còn hơn đi con đường 
tha lực phải lệ thuộc vào người khác. Sự lệ thuộc nào cũng bị 
trói buộc hết. Ví như, sống ở Hoa Kỳ, không biết lái xe hơi 
thì đi đâu cũng phải nhờ vả, vào lúc người ta vui còn cảm 


132 s* PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thấy vui, lúc người ta buôn có thể bị bỏ bất cứ khi nào. Nên, 
chắc ăn là cứ chịu khó tập và sẵn sàng chấp nhận cái chết nếu 
xảy Ta tai nạn thì mới lái được xe, chứ cứ sợ tai nạn sẽ không 
bao giờ lái được. Đừng vì tai nạn mà bỏ phương tiện g1ao thông, 
phải tập điều khiến chúng đề có được những giá trị tự lực dấn 
thân đi trên con đường này, trên cuộc đời. Lúc đó, sẽ đóng góp 
được rất nhiều thứ mà tha lực không thể sánh ví được, thậm chí, 
1/16, nói theo ngôn ngữ của nền văn hóa Ấn Độ. 


Phật giáo và chính thể 


Cư sĩ Phan Mạnh Lương: Có khi nào đức Phật hay 
trong kinh sách, chỗ nào đã cho phép chư Tăng hoạt động 
chính trị chính thức và chống đối nhà nước mà mình đang 
sinh sống hay không? 


Thây giải thích thế nào vẻ hiện tượng các vị cao Tăng, 
các vị có trách nhiệm trong cả hai giáo hội đã chính thức 
chống đối nhà nước tới mức phải lĩnh án tử hình, sau đó 
được miễn? 


Kinh sách nào, những lời dạy nào của đức Phật đã cho 
phép chư Tăng ở nước ngoài “khăn gói qua mưỚp ` "“Äỉ cúc 
nước và tới Liên Hiệp Quốc, qua tận Roma yết kiến Giáo 
hoàng, hôn chân Giáo hoàng để đòi tự do tôn giáo? 


Đã có những: vị Tăng đứng ra làm chủ tịch hội đồng Liên 
Tôn đề giải quyết những vấn đê giữa các tôn giáo, cộng đông 
con người Việt. Đó là những sự việc đã xảy ra gân đây. Hành 
động đó biếu hiện điễu gì? 

Nhất là vài tháng vừa qua, sự kiện làm cho Phật tử nhức 
nhói. Là chuyển viếng thăm Việt Nam của Thiền sư Nhất 
Hạnh nhưng vì sao các vị cao Tăng của giáo hội từ chối 
không gặp Thiển sư? 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 133 


Lời dạy nào của đức Phật đã cho phép các vị đó ứng xử, 
đối xử với nhau giữa các vị lãnh đạo trong giáo hội? Nêu 
gương về thực hành Phật pháp, giải thích thế nào về tỉnh 
thân Lục hòa, giải thích thế nào về việc điều hành Phật sự và 
giải thích thể nào cho Phật tử khi ứng dụng những lời Phật 
dạy trong thực tế? 


Con xin Thây từ bi giải thích rõ những hiện tượng nêu trên 
đề Phật tử Việt Nam ở hải ngoại lần trong nước thấy rõ phải 
nhìn, ứng xử đúng đối với hoàn cảnh hiện nay của đất nước với 
sự chia rẽ rất cùng cực, căng thẳng đang diễn ra giữa đồng bào 
trong nước và ngoài nước làm nhức nhối cho nhiễu người. 


TNT: Trước nhất, rất cám ơn bác Lương đã ưu ái nhường 
câu hỏi của thây Tâm Thiện cho thây Nhật Từ. 


Câu hỏi bác nêu một đơn vị nhưng chứa nhiều nội dung. 
Tôi không phải là chư tôn đức được đề cập trong nội dung 
câu hỏi nên không đủ tư cách để trả lời thay thế dù vì động 
cơ, mục đích Bì, đặt trên nền tảng nào để tiếp hay không tiếp 
Thiền sư Nhất Hạnh. Có lẽ, nên chuyển trực tiếp câu hỏi đó 
đến chư tôn đức được nêu trong nội dung. 


Lời dạy và quan điểm của nhà Phật: Những vê đầu của 
câu hỏi, xin được trình bày theo tinh thần mà đức Phật nêu 
trong kinh. Rõ ràng, không hề có ý nào đề cập đến việc đứng 
từ thế chính trị A để đặt vấn đề vào thế chính trị B và ngược 
lại. Bởi, đội bất cứ cái mũ nảo, dù mũ cối hay sắt... cũng chỉ 
là một cách thế để trấn an. Có tình đội mũ cối để không bị 
chụp lên đầu chiếc mũ sắt đối với những người trong nước. 
Đội mũ sắt đề không bị chụp lên đầu chiếc mũ côi đối với 
người ở nước ngoài. Đó đều là phản ứng của sự trấn an chứ 
không phải phản ứng của tĩnh tại, thong dong. Dựa vào kinh 
điển, đức Phật không hề có bất kỳ một lời dạy nào cho phép 


134 »* PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


những vị xuất gia làm chính trị, chống đối lẫn nhau. Đạo lý 
Bồ tát của Phật giáo Đại thừa dạy rằng: Nếu người xuất gia 
dẫn thân làm chính trị, thậm chí, chỉ xem quân trận? mà khởi 
lên tâm niệm ủng hộ phe này chống phe kia thì lòng từ bi của 
Bồ tát trong người đó bị thương tôn. Nếu có xem, chỉ với tư 
cách như phản ứng thấy được bản chất của lịch sử đang diễn 
ra như vậy để thương chung cho cuộc đời vì những tranh 
chấp mà sát phạt, giết hại lẫn nhau chứ không nghiêng về bắt 
cứ một chính thê nào. Việc đó thuộc về các nhà chính trị chứ 
không phải hành giả tu tập. 


Nhà Phật dạy, không làm chính trị dưới bất kỳ hình thức 
nào. Đức Phật cũng không dạy biểu tình chống đối. Ngài 
dạy, góp ý đề giúp người khác chuyền hóa. Đạo lý nhà Phật 
là đạo lý nhìn con người không phải là kẻ thù, dù con người 
nào đó đã từng phạm tội tày trời, bị giam vào ngục, tuyên án 
tử hình vẫn không phải là kẻ thù của nhau. Kẻ thù chung của 
con người chính là lòng tham, sân, sĩ được đức Phật coi là 
tam độc. Tức, ba loại độc tố uống vào sẽ chết, kẻ sống chất 
chứa chúng trong lòng thì coi như đã chết. Tất cả mọi người 
dù ở chính thê nào, ý thức hệ tôn giáo nào, thể chế chính trị 
nào cũng cần phải chuyên hóa chúng nếu muốn có đời sống 
an bình và hạnh phúc. Nên, nhà Phật thiết lập truyền thông 
bằng cách, bày tỏ những quan điểm phong phú, đa dạng khác 
nhau trên nên tảng của sự lằng nghe, tôn trọng những người 
khác để người ấy có những hệ giá trị tham khảo cần thiết thay 
đổi cơ cầu đã xem là bị lạc hậu, lỗi thời và đáp ứng nhu cầu 
an vui và hạnh phúc. Nhà Phật luôn khuyến khích mang chất 
liệu xây dựng chứ không chống đối. Vì, chống đối tạo kẻ thù, 


1. Sự xem quân trận bây giờ được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau: Chắng 
hạn, xem bộ phim chiến tranh của Việt Nam hay giữc nước này nước nọ. 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 13Š5 


xây dựng thiết lập bạn bè. Phật không bao giờ dạy thiết lập 
kẻ thù, chỉ dạy mang tình thương rửa hận thù thôi. 


Hãy học theo đức Phát: Có sự kiện lịch sử đã diễn ra đối 
với người thân của đức Phật, cả cộng đồng dân tộc Sakya. 
Sau khi trở thành Bậc đại giác, Ngài không muốn thân bằng 
quyến thuộc của Ngài lên ngôi vua. Ngài khuyên con trai 
La-hầu-la, và vợ là công chúa Da-du-đà-la, di mẫu, anh em 
cùng cha khác mẹ Nan-đà, anh em A-nan xuất gia. Thậm chí, 
Ma-ha-nam là vua Ngài cũng khuyên xuất gia nhưng vì dòng 
tộc Sakya hết người nên buộc ông phải giữ vị trí này. Nếu 
có người chịu thay thế thì dòng họ Sakya không còn kế vị 
ngôi vua rồi. Vì, đức Phật thấy giới hạn rất lớn của đời sống 
chính trị đối với các chính thể trải qua chiều dài lịch sử nhân 
loại. Ngài dùng câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác, “Quốc độ 
nguy thúy” hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen, thế giới với cầu 
hình vật lý giòn, bở, vô thường, chóng vánh, tạm bợ. Nghĩa 
bóng, là chính thể của một quốc gia dù chính thể đó lo cho 
nhân dân tự do, dân chủ, an vui hạnh phúc với nhiều chế độ 
an sinh xã hội khác nhau... đều vô thường, không tôn tại lâu 
dài trên cuộc đời này huống hồ chế độ đi ngược lại với những 
vấn đề vừa nêu. 


Đức Phật hiểu rất rõ vậy nên Ngài muốn thiết lập con 
đường của chủ nghĩa thánh vương, chính pháp, đưa chính 
pháp vào cuộc đời để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau. Ấy thế, 
dòng họ Thích Ca của Ngài vẫn lâm vào nguy nan của sự diệt 
chủng. Do, trong thời xa xưa, tổ phụ của đức Phật Thích Ca có 
một vị vua rất cao ngạo với sức mạnh có thể khống chế, biến 
tất cả các nước lân bang thành thuộc địa. Bấy giờ, nước Lưu 
Ly vì tiềm lực quân kém hơn, chính trị yếu hơn nên phải dùng 
phương thức cầu hôn đẻ thiết lập tình hữu nghị với vương quốc 
Sakya. Lúc đó, vua Sakya lấy một nữ tì thay công chúa và gả 


136 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


cho vua Lưu Ly. Mấy thế hệ sau, chuyện đánh tráo bị bại lộ, 
dòng họ Lưu Ly vô cùng đau khổ và tuyên thệ, phải trả thù dòng 
họ Thích Ca đến nơi đến chốn. Tới thời đức Phật Thích Ca, vua 
Lưu Ly, cùng giai đoạn này, vẫn mang nỗi sân hận đó. 


Trước hoàn cảnh đó, đức Phật tỏ lòng từ bi, muốn nỗi 
hàm oan của hai bên được cắt đứt. Ngài dùng đạo lý của 
tình thương, xóa bỏ hận thù khuyên vua Lưu Ly: Không nên 
mang nỗi hận thù quá khứ thuộc nhiều thế hệ trước áp đặt 
lên hạnh phúc và biến hạnh phúc này thành thương đau trong 
thời hiện tại, trong SỐ chúng ta đây, có ai không từng hận thù 
với nhau, có ai không từng nhục mạ với nhau đâu, tại sao 
chúng ta phải trả đũa lẫn nhau, đó là điều hoàn toàn không 
thích hợp!... Nhưng lời khuyên của đức Phật đối với vua 
Lưu Ly không thành công, vì vị vua này không mở lòng đề 
đón nhận những giá trị tình thương mà đức Phật đã gieo rắc. 


Trong tình huống ấy, đức Phật đâu có kêu gọi ai đi biểu 
tình chống đối. Ngài cũng không hề viện trợ nguồn quân sự, 
chính trị từ các nước lân bang như Ma-kiệt-đà... vốn là đệ tử 
của Ngài. Ngài không hề làm những chuyện đề tạo ra liên minh, 
đối tác. Đức Phật chỉ dùng nội lực chính của mình thông qua 
lòng từ bi để chuyên hóa. 


Như vậy, giới hạn về nhân quả nằm ở chỗ, khi thành kiến, 
bản ngã tạo thành ô khóa đóng bít mối quan hệ tình người 
với nhau thì chân lý cũng bó tay. Đức Phật không hề dùng 
phương thức liên minh chính trị, liên minh quân sự, yêu cầu 
viện trợ bất cứ từ một người nào mà Ngài dùng năng lực của 
lòng từ bi. Còn sự thành công hay thất bại phụ thuộc vào yếu 
tố các duyên, nhất là tắm lòng của đối tượng. 


Dùng từ bi để chuyển hóa 


Dựa vào bài học lịch sử trên, cho phép ứng xử theo cách 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 137 


thức, nếu biết rõ một chính thể bất kỳ có sai lầm thì người 
có lòng từ bi nên góp ý để họ sửa đổi. Dĩ nhiên, con đường 
chính trị không dễ dàng sửa đổi bởi, chính thể luôn cho mình 
là chân lý, đỉnh cao của thời đại, trục xoay của vũ trụ. Người 
ta được quyên nâng cao, cường điệu, bơm phòng giá trị của 
mình lên. Đó là sự tự do lựa chọn của mỗi chính thê hay cá 
nhân. Và, lòng từ bi của con người cho phép tiếp cận, gần 
gũi người khác để khiến họ xóa bỏ bản ngã. Bấy giờ, họ sẽ 
thấy được những giới hạn của họ thông qua sự đối chiếu giữa 
mình và người khác, hoàn cảnh của một dân tộc với hoàn 
cảnh các dân tộc, quốc gia khác. Họ thấy được, đâu đúng và 
sai, tích cực và tiêu cực, giới hạn và không giới hạn. Khi ấy, 
bản thân nội tại của chính thê sẽ tự động huyền hóa nó. 


Chuyển hóa! Theo nhà Phật là khởi lên từ đời sống nội 
tâm trong từng con người chứ không phải từ bên ngoài. Nếu 
từ bên ngoài, tức tiếp tục nhờ vào tha lực. Dựa vào tha lực 
của một chính thê đối lập, có nghĩa đã tự phủ nhận tiềm năng 
tuệ giác của bản thân, đi sai con đường của nhà Phật. Đức 
Phật dạy, cứ tin tưởng mọi thứ sẽ được chuyển đổi, có thể 
tiến trình chuyên đổi từ từ nhưng chắc chắn phải diễn ra, vì 
bản chất của mọi sự vật là vận động và chuyển đôi. Cần tin 
chắc chắn 100% như vậy. 


Do đó, không cần biến mình thành một con gà để đấu lại 
với những con gà, không cần biến mình thành chó ở trong 
nhà đề đấu lại những con sói. Làm những thứ đó, con còn lại 
vẫn bị trầy da tróc vây. Hãy dùng năng lượng của từ bi để 
chuyên hóa, dùng gươm trí tuệ chặt đứt những hạt giống vô 
minh thì chắc chắn trong tương lai gần hoặc xa phải có sự 
thay đổi những cái cô hủ, bằng không sẽ bị thay thế bởi cái 
khác. Cái thay thế đó chính là thế hệ con em, những phần tử 
tích cực hơn, những con người có tầm nhìn sâu sắc hơn, dân 


138 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


thân hơn, vị tha hơn, vì cuộc đời hơn. Chỉ những con người nằm 
ở trong lòng thực tại của chính thể mới có thể thay thế được. Ấn 
dụ đức Phật dùng: Chỉ có con vi trùng nằm trong con sư tử mới 
có thê chiến thắng được con sư tử chứ không phải con cọp hay 
hùm beo bên ngoài mà có thể chiến thắng được sư tử. Đừng bao 
giờ mơ tưởng, dùng cưỡng lực bên ngoài để trần áp một cưỡng 
lực bên trong mà bản thân cho rằng nó bắt lợi đối với dân tộc. 
Điều đó, hoàn toàn hoang tưởng, không có thực. 


Chuyển hóa từ nội tại: Phải cây những hạt giống nhưng 
đừng dùng hình ảnh con vi trùng vì gây ân tượng xâu, không 
tốt mà phải thiết lập hạt giống của những yếu tổ tuệ giác, 
chân chính nằm trong con sư tử thì nó sẽ thay hình đổi dạng 
nội tại đù vẻ ngoài vẫn giữ nguyên như đã có, vẫn chiếc mũ, 
chiếc áo, đôi dép đó nhưng nội dung hoàn toàn khác. Cái cần 
là thay đối về nội dung chứ không phải hình thức. Nhà Phật 
dạy, chuyên đổi phàm phu thành thánh nhân không phải bằng 
cách đến thầm mỹ viện giải phẫu mà phải ở tính tình, nội tâm 
cho đẹp hơn, tích cực hơn. Sự thay đôi này mang lại rất nhiều 
hệ giá trị tốt đẹp, còn thay đôi về hình thức chỉ đem lại sự 
tranh chấp, tiếp tục chiếm và sở hữu để có thê xoay nó theo 
định hướng mà bản thân coi như một chân lý, giá trỊ, sự thật, 
lợi ích hay an vuI. 


Theo chúng tôi, nên đi con đường của nhà Phật. Chắc chắn 
giữa lời đức Phật dạy và lời của giáo hội nói có một khoảng 
cách rất lớn. Lời Phật không sai. Trong kinh Dược Sư, ngài 
A-nan nói: Mặt trời có thê từ nóng trở thành lạnh, mặt trăng 
từ huyền diệu có thể trở thành nóng, các ngôi sao có thê bị 
rơi, núi Tu Di có thể bị sụp lở nhưng chân lý của chính pháp 
không bao giờ thay đồi. Điều đó chính xác 100%, không thể 
có sự thật nào khác thay thế được. Chân lý của các giáo hội 
có thể bị thay đổi. Chân lý của các tông phái có thể bị sai 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 139 


lầm, con đường dấn thân đáp ứng nhu cầu về phương tiện 
nhiều quá nên không đủ can đảm giới thiệu chất liệu nguyên 
chất của nhà Phật, vì thế, dễ đi sai tôn chỉ của đức Phật. Đến 
với đạo Phật là đến với tôn chỉ của đức Phật chứ không phải 
đến với tôn chỉ của các giáo hội, dù A hay B. Giáo hội đó, tin 
chắc là giáo hội của phàm phu hoặc của cao Tăng là hết chứ 
không thể của Thánh tăng. Giáo hội của cao Tăng vẫn có thể 
sai lầm vì đó là cộng đồng của con người. Do vậy, đến với 
đạo Phật phải lấy đức Phật làm nền tảng học hỏi mới chuyên 
hóa được rất nhiều thứ để cống hiến cho cuộc đời. 


Dĩ nhiên, khi nói những điều mang nội dung như vậy, 
người ta có thể nói chúng ta là những người thân phe này 
chống phe kia, chuyện đó là chuyện của họ. Dán nhãn đối 
tượng là thói quen, đệm danh đối tượng là ước mơ của con 
người. Nội dung trong con người với những nhãn hiệu được 
dán lên là hai cái hoàn toàn khác nhau. 


Nhà Phật dạy, đừng bao giờ sống với cảm xúc, lao theo nó 
đề rồi phải lo sợ. Hãy cứ bình tĩnh nói những gì đức Phật dạy. 
Người Phật tử không được quyền nói những gì sai với chân 
lý. Đức Phật dạy: Một trong những nguyên tắc đạo đức của 
người tại gia là tuyên bồ sự thật, đoàn kết xây dựng, mang 
chất liệu của sự chuyền hóa chứ không phải mang tính chất 
nguyễn rủa, chửi bới, tiêu cực, thậm chí những lời vô giá trị. 


Truyên bá tỉnh thần của đức Phật: Nên truyền bá tỉnh thần 
của đức Phật, còn việc người khác không chấp nhận, biểu 
tình chống đối là chuyện của họ. Họ được quyền làm tất cả 
mọi thứ, nhất là ở các nước tự do này. Được quyền nói những 
gì đức Phật đã dạy trong kinh, dĩ nhiên, cách hiểu có thê khác 
nhau, nhưng đừng mắc vào sai lầm ở chỗ lợi dụng tự do để 
cưỡng bức tự do của người khác. Đừng lợi dụng tự do đề chà 
đạp tự do, làm vậy là không đúng. Phải bỏ qua những chiếc 


140 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


mũ, mũ cối hay sắt, mới có được chiếc mũ của chính pháp. 
Mũ đó đối với người tu hành là đầu trọc, đội “ch nghĩa 
Tam bảo” lên đầu. Đối với người tại gia là mái tóc, tất nhiên 
không phải mái tóc thời trang được nói kết thêm mà là mái tóc 
của chân lý, từ bi, hành trì, hóa giải và đương nhiên mang lại rất 
nhiều giá trị. 

Khi đề cập đến vấn đề này, chúng tôi cũng xin khuyên tất 
cả những người làm công tác chính trị đừng bao giờ đây mây 
thầy vào thế chính trị, đừng bao giờ biểu tình chống đối quý 
thầy khi quý thầy không treo lá cờ nào trong khuôn viên của 
ngôi chùa. Chùa chiền là nơi tâm linh, tại sao phải treo cờ 
chính trị? Đức Phật dạy, xóa bỏ hận thù. Không nên ca ngợi 
một chính thê nào bởi, chính thể đã tự ca ngợi, đảng phái bất 
kỳ cũng tự ca ngợi họ, các thành viên của đảng phái đã tự 
quảng cáo. Phật tử chỉ quảng cáo chính pháp nhưng không 
cần phải quảng cáo theo góc độ, cường điệu giá trị mà quảng 
cáo bằng những giá trị hiện thực đề người ta đến với đạo Phật 
không bằng thái độ mê tín dị đoan. Đừng buộc mấy thầy trở 
thành những nhà chính trị. Đem chính trị vào trong nhà Phật 
là biến nhà Phật trở thành lò sát sinh. Sát sinh trên lý tưởng, 
hành động, đồ nát... không đúng tỉnh thần của nhà Phật. 


Ngay cả trong nước, chùa chúng tôi không hề treo cờ của 
chính thê hiện tại. Ở nước ngoài, đến nơi nảo có treo cờ của 
chính thê bất kỳ trên chính điện thì chúng tôi không bao giờ 
giảng, không phải vì chúng tôi sợ “Cở vàng ba sọc đở” hay 
*Cở đỏ sao vàng”. Đó là chính trị nên hạn cuộc với thời gian 
còn chính pháp vượt lên trên những cái này. Được quyền 
tuyên bố như thế mặc dù bị cắm vẫn phải nói. Nó là sự thật. 
Đừng bao giờ biến nhà chùa trở thành biên cương liên minh 
của chính trị. Nếu làm vậy sẽ rất nhiều tội lỗi vì khiến ánh 
sáng của chính pháp bị lu mờ. Cứ mạnh dạn, không cần phải 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 141 


treo cờ ở chùa dù là cờ nào đi chăng nữa. Trong nước, ngoại 
trừ những ngày đại hội Phật giáo còn hầu như các tình huống 
khác không bắt buộc treo cờ. Ở thế giới tự do lại đi đội một 
lá cờ của thê chế chính trị vào trong nhà chùa là sai lầm. Nếu 
có treo thì treo cờ Phật giáo vì đó là lá cờ ngũ sắc của hào 
quang tượng trưng cho ánh sáng tâm linh, ngũ sắc của sự hòa 
hợp tượng trưng cho nước hòa với sữa, ngũ sắc của sự dẫn 
thân với nhiều cách thế đa dạng khác nhau. Cờ của Phật giáo 
biểu tượng cho an vui và hạnh phúc chứ không phải của thê 
chế chính trị. 

So sánh, đối chiếu với các nhà thờ của Tin Lành, Thiên 
Chúa giáo trong cộng đồng Việt Nam hay phi Việt Nam tại 
Hoa Kỳ, đâu thấy treo cờ gì đâu. Lúc đầu, chúng tôi tưởng 
các ngôi chùa ảnh hưởng truyền thống treo cờ trong các nhà 
thờ. Khi nghe một số cư sĩ lão thành cho biết thì rất là ngạc 
nhiên, đi quan sát thử mới thấy quả thực không treo cờ. Tại 
sao chùa phải treo cờ? Các nhà chính trị buộc nhà sư treo cờ. 
Vì sợ không treo cờ sẽ bị đội vào mũ cối nên phải treo. Như 
vậy, treo cờ đâu vì chính nghĩa mà vì sợ hãi. Kiểu treo cờ đó 
không có giá trị gì, chỉ làm giảm giá trị chính pháp và tâm 
linh. Cho nên, chính trị có thể làm và làm bất cứ ở đâu nhưng 
đừng bao giờ làm trong khuôn viên của nhà chùa. Phần lớn 
các ngôi chùa của cộng đồng người Việt Nam ở phương Tây 
nói chung đều phải treo cờ của một chính thê bất kỳ, đó là 
điều đáng nuối tiếc, vì việc này không đúng. 

Phát huy tỉnh thân nhà Phật bằng con đường Bồ tát hạnh: 
Kinh điển của nhà Phật dạy con đường chính pháp đi vượt 
lên trên tất cả mọi đối lập của chính trị, của ý thức hệ. Mang 
thân phận của Bồ tát dắn thân, phải thương những con người 
vô minh nhiều hơn. Nếu họ là những con người sai lầm, chưa 
được sáng suốt, bị lạc hậu, cục bộ, cực đoan thì phải rót 


142 »* PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


chất liệu từ bi và tuệ giác vào họ nhiều hơn chứ! Cha mẹ 
phải thương những đứa con chưa được phát triên nhiêu hơn 
những đứa con đã thành công. 


Lòng từ bị của Bồ tát cũng y hệt như vậy, dạy dẫn thân 
chứ không dạy tách rời. Chỉ có đạo lý Bồ tát của nhà Phật 
mới dạy các vị Bồ tát phát nguyện xuống địa ngục để gần 
gũi “đán anh ch†” thôi, chứ đầu có đạo lý nào dám dạy điều 
đó. Các đạo lý khác phải nguyễn rủa cho người ta chết để 
cuộc đời này được an vuI. Chết về thể xác mà tâm hồn không 
được chuyên hóa thì kiếp sau sinh ra cũng “Đầu trâu mặt 
ngựa” thôi, rất nguy hiểm! Do đó, nhà Phật dạy chúng ta 
phải chuyền hóa tận gốc rễ. Nếu có bản lĩnh, cứ dắn thân. Có 
cái hay hãy cứ giới thiệu bởi, bế tắc, sở đoản ai cũng có trong 
cuộc đời. Trong đạo Phật cũng có về phương diện tô chức. Đi 
theo đạo Phật, rõ ràng phải vượt ra ngoài các giá trị của chính 
trị mới là đạo Phật của đại đa số quần chúng. 


Học tập phương thức từ nước bạn 


Đạo Phật ở Đài Loan hoặc đạo Phật Tây Tạng ở Ấn Độ 
cũng tỊ nạn, nhưng hai cộng đồng này phát triển vượt trội 
trong vòng mây mươi năm. Đạo Phật Tây Tạng có mặt tại ấn 
Độ năm 1959. Đạo Phật Đài Loan chỉ có mặt trong vòng 30 
năm trở lại đây, nhưng chúng ta chưa từng có ngôi chùa nào 
bằng được một phần mười chùa Phật Quang Sơn, chưa từng 
có trường đại học nào như ba trường đại học Phật Quang 
Sơn, chưa từng có một đài tiếng nói Phật giáo nào phát sóng 
suốt hai bốn giờ cùng bảy đài truyền hình khác và mấy chục 
tờ nhật báo như Phật Quang Sơn tại Đài Loan. 

Đọc những tờ nhật báo, tạp chí của Phật giáo, xem những 
chương trình phát thanh của họ, không khi nào thấy sự chống 
đối gì hết. Họ chỉ tìm cách phát huy Phật giáo. Vạch phương 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 143 


hướng A phát triển đạo Phật. Mở con đường B giáo dục Phật 
giáo. Tạo con đường C hoăng pháp Phật giáo. Đưa Phật giáo 
vào nền kinh tế, giáo dục, vào mọi ngõ ngách tận cùng của 
cuộc đời. Do đó, họ thành công, vững mạnh, trưởng thành. 


Vào năm 1999, kỷ niệm bốn mươi năm Tây Tạng bị mất 
nước, đức Đạt-lai Lạt-ma đã dùng từ với tinh thần đạo Phật 
rất tích cực: “Kỷ niệm bốn mươi năm đại chuyển pháp luân” 
chứ không nói: “Bốn mươi năm pháp nạn”. Dùng từ “pháp 
nạn” là mặc cảm, dù đang sống rất an vui và hạnh phúc, 
nhưng vẫn cứ mang thân phận tị nạn. Như vậy, rơi vào mặc 
cảm tự t¡ và sinh phiền não. Có thể nói tị nạn lúc đang vượt 
biên với tư cách thuyền nhân cách đây ba mươi năm, hai 
mươi năm, còn khi trở thành giám đốc của một công ty lớn, 
trở thành triệu phú, tỉ phú... mà vẫn nói mình tị nạn là sai 
lầm, không nên. Cần học tinh thần của đức Đạt-lai Lạt-ma 
theo tinh thần “Bốn mươi năm đại chuyển pháp luân”. Biễn 
cố năm 1959, Tây Tạng phải cảm ơn những gì gây ra khổ đau 
và nhờ đó đạo Phật của Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi. 


Đạo Phật Đài Loan phải cảm ơn sự kiện đó, bởi vì không 
có nó rõ ràng không có mảnh đât tới 89% người dân theo 
Phật giáo thuân túy - mảnh đât hoàn toàn của đạo Phật. 


Đạo Phật Việt Nam cũng vậy, phải cảm ơn những biến cố 
1975, vì thiếu những biến có đó, dân tộc Việt Nam không có 
mặt khắp nơi, người Việt không trở thành những người giàu 
có với gia tài sự nghiệp đồ sộ, phương tiện đời sống vật chất 
đầy đủ, với những tự do, dân chủ, an vui, hạnh phúc. 

Hủy diệt tạo đà cho hồi sinh: Mọi biến cô trong cuộc đời 
đều có thể hồi sinh. Sự hủy diệt cuối cùng tạo ra hồi sinh. Cứ 
nhớ tiến trình: Sinh-trụ-dị-diệt, Thành-trụ-hoại-không. Cái 
diệt, cái không tạo ra tiễn trình mới và nở hoa, kết trải, lá 


144 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


xanh thay thế lá vàng đã rơi rụng. Nhà Phật dạy con người 
khả năng nhìn thấy tương lai tươi sáng, sau cơn mưa sẽ có 
ánh sáng. Nhìn thấy hướng đi của mặt trời thì sẽ bỏ được bóng 
đêm. Nhìn thấy được những giá trị tích cực thì tiêu cực không 
còn lần quần chỉ phối cuộc đời. Với cách nhìn ấy, không còn 
thù hận những kẻ đã tạo ra nỗi khô niềm đau, mà thương hơn, 
do họ bị vô minh nên mới tạo ra cảnh ngang trái đó. 


Đạo Phật Việt Nam không bằng đạo Phật của Đài Loan, 
Tây Tạng nhưng giữ được hình thức hơn đạo Phật Trung 
Quốc ngày nay là rất đáng mừng. Sang Trung Quốc và thấy, 
một quốc gia có truyền thống tâm linh lâu đời với nhiều di 
sản tông phái, Tổ sư, thiền sư, người chứng đắc... giờ đây trở 
thành nơi thu hút du khách đề kiếm tiền chứ không đề truyền 
bá giáo dục tâm linh nữa. Chúng ta mừng thầm khi Phật giáo 
Việt Nam vẫn còn nhiều cái đáng mừng hơn những cái phỉ 
báng và tự hào với những cái còn lại đó. 

Học tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đức Phật 
nói: Một trẻ em chỉ cần vẽ một chữ Phật trên bãi cát với sự 
nô đùa, khi vẽ xong dùng chân chà lên thì hạt giống tâm linh 
đó vẫn làm cho chúng thành Phật trong tương lai. Không có 
giá trị đạo đức nào tích cực như vậy, chỉ đạo Phật Đại thừa, 
chỉ trong đạo Phật mới có điều đó. Cho nên, có thê nhìn thấy 
được tiềm năng tuệ giác ở trong những con người nhất xiên 
đề, những việc mà hi vọng sẽ làm được trong những thế giới 
với điều kiện và phương tiện làm được. Tin tưởng vào tiềm 
năng đó, nhất xiên đề cũng thành Phật. 


Bản thân cho những người là kẻ thù sẽ trở thành bạn trong 
tương lai. Theo đạo lý nhà Phật là không có kẻ thù. Chính 
trị còn dám phát biểu, không có kẻ thù vĩnh viễn mà cũng 
không có bạn thân vĩnh viễn. Khi có giá trị kinh tế là bạn 
thân, khi giá trị kinh tế bị tước đoạt trở thành kẻ thù. Mỹ là 


TUÔI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 145 


một quốc gia như vậy. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng 
có khuynh hướng chính trị tương tự. 


Nhà Phật không đi trên lợi ích kinh tế, chỉ đi trên giá trỊ lợi 
ích tâm linh. Cho nên, phải xóa bỏ hận thù đề thiết lập nhịp 
cầu tình thân mới tạo ra sự an bình thịnh trị lâu dải. Đương 
nhiên, quan điểm này không bao giờ được các nhà chính trị 
chấp nhận, bởi vì, chính trị là loại trừ lẫn nhau đề tồn tại. Bên 
này làm chủ thì bên kia phải làm tớ, bên chiến thắng thì bên 
thua phải làm nô lệ. Đừng đem giá trị của sự loại trừ đó cài 
đặt vào trong đạo Phật với hình thức của một lá cờ, mũ cối, 
mũ sắt hay bất cứ một cái gì. Đó không phải đạo Phật. Hãy 
trả lại đạo Phật những giá trị nguyên thủy của nó, đạo Phật 
của quần chúng, phi ý thức hệ chính trị, tự do, an lạc, hạnh 
phúc chứ không phải đối đầu, loại trừ lẫn nhau. 


Chúng tôi mạnh đạn trình bày những điều đức Phật dạy 
trong kinh điển, chia sẻ và nếu sự chia sẻ này khiến quý 
vị nào đó không hài lòng hoặc nghĩ rằng chúng tôi đang 
tuyên truyền cho một chính thể nào đấy thì xin cam đoan 
100% không phải dụng ý của chúng tôi. Nếu có, là tuyên 
truyền “chú nghĩa Phật” tức “chủ nghĩa Giác ngộ”, “chủ 
nghĩa Pháp” tức con đường của tuệ giác và tình thương, “ch” 
nghĩa Tăng” tức con đường hòa hợp, thương yêu chăm sóc 
lẫn nhau. Không có chủ nghĩa nào ngoài ba chủ nghĩa này. 


Có lần chúng tôi tiếp xúc với phái đoàn hành hương tại 
Ấn Độ, một cuộc giao lưu giữa những người xuất gia du học 
tại đất Phật với những Phật tử cùng những nhà sư đang hành 
đạo ở phương Tây, có một Phật tử nêu câu hỏi khiến nhiều 
thầy rất buồn nhưng không tiện nói ra. Đại ý nội dung giữa 
chúng tôi và vị Phật tử này như sau: 


- Thầy được đi du học như vậy, chắc chắn đã vào Đảng 


146 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


rôi phải không? 
+ Vâng, vảo Trôi. 


- Tôi nói đùa mà thầy trả lời thật hả? 


+ Tôi nói thật chứ không đùa đâu. 

- Thầy vào Đảng hồi nào? 

+ Chúng tôi vào Đảng lúc hai mươi tuôi, bây giờ được hai 
mươi lăm năm Trôi. 

- Thầy có bị bắt buộc thế này thế nọ không? 


+ Bị bắt buộc nhiều thứ lắm nhưng những sự bắt buộc này 
rât có lợi ích cho bản thân và những người khác. 


- Đã theo Đảng làm sao lợi ích được? Theo Đảng là sai 
lâm nên không thê đi song hành với chúng tôi được. Thôi, 
sau bữa cơm nảy chúng ta là những người xa lạ với nhau. 


+ Chúng tôi đã nhập vào “Đảng Phát” và chỉ mới được 1% 
của “Đảng Phát" thôi, muôn mà chưa được kêt nạp. Đang nhập 
vào “Đảng Pháp” và được kê thừa mây mươi phân trăm. Còn 
“Đảng Tăng” thì chúng tôi đã là thành phân. Nhờ ba “Đảng” 
này nên có cuộc sông an lạc, hạnh phúc vô cùng. 

Nghe vậy, tất cả các thầy đều cười lên. 

Vượt qua mặc cảm 


Có những mặc cảm, thành kiến cứ đội mũ cối cho những 
người trong nước ra nước ngoài và nếu không khéo, những 
người ở nước ngoài bị đội mũ sắt. Thành ra, những người 
cùng tôn thờ Tam bảo lại trở thành những người đối lập ý 
thức hệ với nhau. Có nhiều người kích động quần chúng 
biểu tình chống đối các vị Hòa thượng chuyên tu khi ra nước 
ngoài bị người ta cho rằng đã đội mũ cối rất lớn. Về phương 


TUỎI TRẺ TỰ LỰC HÓA GIẢI * 147 


diện nhân quả, việc vu khống đó tạo nghiệp lớn lắm và phải 
gánh lây những trách nhiệm nhân quả đó vì gieo rắc sự sợ hãi 
cho những người thân, biến tình thầy trò của những người 
trong nước và hải ngoại thành kẻ thù của nhau, biến đạo lý 
tình thương thành đạo lý không bao giờ gần gũi, xích vào 
nhau được. Đó là tội lỗi, sai lầm rất lớn. 


Những kẻ thù của ý thức hệ chính trị còn có những buổi 
hòa đàm, ngồi lại thân mật, tâm sự cùng nhau để tìm ra giải 
pháp có lợi cho hai bên. Ixarel, Palestine, Ấn Độ, Pakistan 
là kẻ thù biết bao đời, thế mà vẫn ngồi với nhau. Chẳng lẽ, 
những người Phật tử lại không dám làm chuyện đó? Trong 
khi, đức Phật và đạo Phật là đạo lý duy nhất trong cuộc đời dạy 
về điều đó đầu tiên của lịch sử nhân loại. Ấy thế, có người đi 
ngược lại với đạo Phật, còn vay mượn chính trị, bỏ sở trường 
chạy theo sở đoản, khiến tốn thất thuộc về phía đạo Phật. 


Nếu thực sự thương Phật pháp và thấy được giới hạn Phật 
giáo trong nước có nhiều cái cần phải bổ sung, cách tân, làm 
mới thì cần phải bắt tay với nhau đề hợp tác. Có thê cách tân 
về nội dung hoặc hỗ trợ về giáo dục, hoằng pháp, tư tướng 
vì ba điều này là ba mũi nhọn đề tháo gỡ những bế tắc trong 
cuộc đời. Đó là ba con đường quan trọng nhất, ít tốn nhưng 
thành quả của sự đóng góp được mở rộng rất nhiều ở hiện 
tại và tương lai. Khi nguôn năng lực tuệ giác, chất xám của 
Tăng Ni lớn mạnh thì tất cả bế tắc trong quá khứ mà giới hạn 
của lịch sử đã vấp phải sẽ được tháo gỡ một cách trọn vẹn. 
Đừng tham vọng tháo gỡ sự bề tắc nào đó trong vòng một, 
hai năm, nó có thể kéo dài đến hai mươi, ba mươi năm, hoặc 
phải mạnh dạn tây não, súc ruột nhiều lần mới thành công. 

Lợi thể và năng lực của tuổi trẻ: Chắc chăn giới trẻ trong 
nước và hải ngoại sẽ không có những nỗi đau, không có sự đóng 
bít băng giá cảm xúc của quá khứ nên dễ dàng hợp tác với nhau. 


148 s PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Mong rằng, tất cả các vị trẻ hãy cùng chúng tôi làm những 
công việc đó. Mạnh dạn lên, đừng sợ người khác chụp mũ, 
bởi vì, cứ đi làm đạo lý của nhà Phật thì giá trị nhân quả tự 
nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không sợ người khác cô lập. Chỉ 
khi nào lợi dụng đạo lý nhân quả kiểu, “7eo đâu dê bán thịt 
chớ” mới sợ. Nhân quả dựa vào tâm chứ không phải hình 
thức. Mang tâm trạng dân thân lớn, rõ ràng sẽ khai thông mỌi 
ách tắc. Sợ hãi sẽ kéo theo những sự sợ hãi khác, cuôi cùng 
thành gieo rắc những quả mìn sợ hãi. Những hành giả gieo 
rắc sự sợ hãi này có thê trở thành thương phế binh bởi những 
đồ kị, thái độ không hoan hỷ, thành kiến cô chấp và khiến tất 
cả các hành giả trở thành người một “giỏ” hoặc cụt tay. Đến 
khi hiểu được nhau thì chỉ còn một giò, một tay sót lại và 
không thê làm đạo Phật phát triển vững chãi, thịnh trị được. 


Kẻ thù còn biết cách bắt tay với nhau để phát triển. Vậy 
mà, trong đạo Phật có rât nhiêu cái dỡ. Các tông phái, giáo hội 
không dám bắt tay nhau đê làm Phật sự, vậy thì làm cho cái gì? 


Nếu làm Phật sự phải bất chấp tất các ý thức hệ, các hình 
thức, lây nội dung chính pháp làm chuẩn mới thật sự phát triển 
Phật pháp. Còn lấy giá trị của một chủ nghĩa làm chuẩn, dù 
chủ nghĩa đó đặt dưới góc độ giáo hội, trong nước hay ngoài 
nước, đều là sai lầm, đều xiên đương bản ngã chứ không phải 
chính pháp. Đó là sự thật. Dĩ nhiên, khi nói những điều này 
ra sẽ tạo sự va chạm rất lớn. Các va chạm này có thê cản trở 
chúng tôi trên con đường đi Hoa Kỳ lần sau hay đi chỗ này 
chỗ kia giảng kinh, thuyết pháp nhưng chúng tôi vẫn không 
sợ. Vì, nhân quả tự nó định đoạt mọi giá trị. Những lời phê 
bình, đánh giá, chỉ trích, chụp mũ, dán nhãn, đặt danh đều 
không phản ánh con người chân thật của bất cứ ai được. Đó 
là điều chúng tôi tin chắc 100% như vậy. 


33k 


Chương 6: 


ẢNH HƯỞNG CHUYỂN ĐI 
CỦA THIÊN SƯ 
THÍCH NHẤT HẠNH 


TẠI VIỆT NAM 


“ước ‡ Dự; * 
:. . ẤN. ':ứ 
: li» vự . 
n ` % Ạ 
= ° Á Z 


ẢNH HƯỞNG CHUYÉN ĐI CỦA THIÊN SƯ... s* 151 


Kính thưa quý vị thính giả! Chương trình Đuốc Tuệ hôm 
nay rất vui và hân hoan được đón tiếp thầy Thích Nhật Từ, 
một vị tu sĩ cũng là một học giả Phật giáo đến thăm miền 
Nam California. Chúng tôi được thầy hoan hỷ cho phép mở 
cuộc phỏng vấn thầy về nhiều vấn đề. Chúng tôi xin hỏi thầy 
một số câu hỏi và sẽ phát thanh những lời phát biểu của thầy 
thành nhiều chương trình trong đài phát thanh Đuốc Tuệ. 


PV: Kính bạch thây! Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ 
tạ ơn thây đã cho phép chúng con được phỏng vấn và hân 
hoan đón tiếp thầy ở đây. Trước hết, xin chúc thây sức khỏe 
và mong muốn chuyền thăm, hoằng pháp này của thầy ở Hoa 
Kỳ mọi điêu tốt đẹp và được chư Phật gia hộ! 


Riêng chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, chúng con xin 
thỉnh ý thây nhiều vấn đê. Đấu tiên, Tâm Cát xin hỏi thây một 
việc có liên quan đến chuyển đi thăm của Thiên sư Nhất Hạnh 
tại Việt Nam. Xin thầy cho biết cảm nghĩ, đánh giá của thầy về 
chuyển đi đó và sau khi thiên sư rời Việt Nam trở về Pháp. 


Sức sống từ trận mưa nguồn 


TNT: Trước nhất, chân thành cảm ơn hội Phật học Đuốc 
Tuệ đã tạo cơ hội cho cuộc phỏng vấn này được diễn ra và 
thông qua đó, chúng tôi có cơ hội trình bày, chia sẻ với toàn 
thể thính giả của Đuốc Tuệ! Chuyến đi của Thiền sư Nhất 
Hạnh mở ra cho Phật giáo Việt Nam một vận hội rất mới vì 
sự khai phóng đó kéo theo hàng loạt sóng gió từ rất nhiều góc 
độ chính trị, văn hóa đối với Phật giáo trong và ngoài nước. 
Chúng tôi thích dùng ấn dụ Dược thảo dụ trong kinh Pháp 
Hoa đề nói về bản chất chuyến đi của thiền sư. 


Một trận mưa đô xuông, cây cỏ được hâp thụ chât và 
lượng nước mưa khác nhau. Có những cây sinh sôi nảy nở 


152 *PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


rất tốt, có những cây phát triển vừa vừa, có những cây ngập 
lụt mà chết. Như vậy, bản chất 1á trị của cơn mưa phụ thuộc 
vào từng cây, nhu cầu của các loại cây cỏ đó. Do vậy, có thể 
nói tương tự, chuyến về quê của Thiền sư Nhất Hạnh như 
một trận mưa. 


Trận mưa này, trước nhất khiến không khí oI bức về tình 
hình tu học của Phật giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua 
giảm đi. Thứ hai, những loài cây nào nghiêng về chính trị quá 
mức, không chấp nhận nó như nguồn dưỡng chất cung cấp 
cho sự sống thì có đối kháng. Đối kháng không thừa nhận 
nước, trong khi nước là nhu cầu cho sự sống và đĩ nhiên, loại 
cây đó sẽ bị o uột. Nhiều loại cây do được nước nảy chu cấp 
nhiều quá, nhiều đến độ không tin đó là sự thật và nhu cầu 
nên có thể bị úng, bị ảnh hưởng, gây tác hại về phương diện 
này hay phương diện nọ. Nếu nhìn từ góc độ chính trị thì rõ 
ràng, chuyên đi đó có ảnh hưởng về chính trị. Nếu nhìn từ 
góc độ Phật Pháp, đặc biệt dưới góc độ của sự hành trì thì 
hiển nhiên, chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh đã để lại rất 
nhiều ấn tượng. 


Chúng ta biết rõ sau biến cổ năm 1975, con đường hành 
trì của nội bộ Phật giáo vẫn tiếp tục nhưng còn nhiều trở 
ngại. Cách thức hành đạo của Thiền sư Nhất Hạnh mở ra 
ít nhất cho Phật giáo trong nước một đữ liệu rất quan trọng 
để tham khảo, được đặt trước Tăng-Ni và Phật tử Việt Nam. 
Trong thời gian rất ngắn, khoảng 13 năm trở lại đây mà thiền 
sư đào tạo được các đồ đệ dưới hình thức xuất gia có kiến 
thức về Phật pháp, cách dẫn thân hành đạo, con đường hành 
trì, những biểu đạt thân, khẩu, ý của các thiền sinh mới này 
không thua kém gì những người có quá trình hành trì lâu dài. 
Vì thế, con đường hành trì đó là điểm tựa tỉnh thần và tâm 
linh rất quan trọng, nếu Phật giáo thiếu phương diện này thì 


ẢNH HƯỞNG CHUYÉN ĐI CỦA THIÊN SƯ... s* 153 


chỉ có thê đóng góp lớn nhất về phương diện văn hóa, kế đến 
là phương diện tín ngưỡng thông thường chứ không đạt được 
mức đức Phật đã gửi gắm, đem chính pháp và biến chính 
pháp thành dưỡng chất của tỉnh thần cho tất cả những người 
có duyên với Phật pháp. Do vậy, đữ liệu tham khảo này rất 
quan trọng và cần thiết. 


Bổ sung nguồn dữ liệu 


Sỡ dĩ, dùng từ tham khảo vì muốn nhận định một cách 
khách quan. Chúng tôi không phải đệ tử của Thiền sư Nhất 
Hạnh, không phải cuồng tín về những gì thầy dạy mà chúng 
tôi tiếp cận những gì thầy mang lại cho cộng đồng quốc tế 
trong thời gian qua. Duyên kỳ ngộ đặc biệt trong thời gian 
trở về Việt Nam cho Tăng-Ni và Phật tử là rất quan trọng. 
Tham khảo trong trường hợp g1úp con người có cái nhìn mở, 
thấy được ở chân trời phương Tây với nhiều bối cảnh của thế 
giới nhân danh là tự do, dân chủ, thoải mái thì hướng đi của 
thiền quán và sự hành trì đã để lại cho họ ít nhất một chất 
liệu tháo gỡ những căng thăng, xung đột, va chạm ý thức hệ 
hàng ngày. Nếu áp đặt chất liệu đó vào mảnh đất Việt Nam, 
nơi có quá nhiều sự đồ vỡ, rạn nứt lẫn nhau chỉ vì ý thức hệ, 
con đường lý tưởng, khuynh hướng tông môn pháp phái hay 
trong và ngoài nước hoặc trước và sau năm 1975 thì khó có 
thể xem nó như một dữ liệu cần thiết. Dùng từ dữ liệu tham 
khảo đề sự tiếp cận ít nhất mong được bằng cách khách quan, 
bỏ ra ngoài hết các khuynh hướng, định danh dán nhãn đối 
tượng hay đeo cặp kính màu của một thời quá khứ nào đó 
hoặc thành kiến từng hiểu lầm nhau trong quá khứ... 


Tất cả những áp lực đó, nhà Phật thường gọi là ngã chấp, 
tức bản ngã chấp nhiều quá nên dán bản ngã đó lên các dữ 
liệu khác. Vì thế, không sẵn sàng và không đón nhận được 
những gì đến một cách rất vô tư mà nghĩ rằng, đã có sự sắp 


154 *PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


đặt thế này thế kia ngược với khuynh hướng và hệ giá trị mà 
mình đã đặt ra. Tiếp cận chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh 
dưới góc độ dữ liệu tham khảo, sẽ đễ dàng chấp nhận những 
giá trị ngài đã đóng góp, ít nhất là việc hành trì của Phật giáo 
Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. 

Trước năm 1975, Việt Nam có nhiều trường, viện Phật 
học, cơ cấu tô chức là Tăng-Ni khi nhập học phải ở tại chỗ 
nên khuynh hướng hành trì, cách thức dẫn thân và kiến thức 
Phật pháp chia sẻ với tỉnh thần Lục hoà tương kính trong 
Tăng đoàn, nhất là thế hệ đi sau có thể nhìn thấy được tâm 
gương đặc biệt cao thượng, giới đức tinh nghiêm của thế hệ 
đi trước. Bản thân của sự quan sát đó trở thành nguồn giáo 
dục rất lớn cho thế hệ trẻ để họ có thể dẫn thân làm những 
việc Phật sự sau này. Với những lý do lịch sử và điều kiện 
khó khăn của xã hội, sau năm 1975, truyền thống tốt đẹp đó 
không còn được duy trì. 


Vì không bận tâm với những khó khăn về nguyên do 
đó và thấy nó như một thực tại nên khuynh hướng hành 
trì thiếu sự nhất quán, tất cả Tăng-N¡i đến trường Phật học 
học xong rồi về lại chùa riêng của mình sinh hoạt, khi Ấy, 
dĩ nhiên chịu ảnh hưởng rất nhiều khuynh hướng dấn thân 
và hành trì của vị trụ trì. Do đó, khi trưởng thành ra làm 
Phật sự thì có rất nhiều cách thức khác biệt khó có thể hòa 
nhập với nhau được. Bởi vậy, đào tạo được rất nhiều thế 
hệ trẻ thế mà làm Phật sự thành công như các thế hệ của 
những bậc tổ sư không là bao. Trong khi, các phương tiện, 
công cụ, chương trình, nội dung giáo dục ở các trường 
Phật học hiện tại so với trước không thua kém gì, hoặc 
thậm chí còn phong phú hơn rất nhiều. Chúng tôi không 
muốn đề cập đến vấn đề này nhưng nhìn một cách khách 
quan phải thừa nhận vậy. 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 155 


Hệ quả dẫn thân làm Phật sự thua kém những thế hệ đi 
trước là bởi, không có nhiều môi trường thực nghiệm tâm 
linh, ít nhất môi trường thí điểm những gì chúng ta được học 
trong trường lớp Phật học dẫn thân hành đạo thế nào để có 
hiệu quả. Khuynh hướng hành đạo của Thiền sư Nhất Hạnh 
để lại những dữ liệu tham khảo rất quý báu. Nhìn con đường 
trở về của Thiền sư Nhất Hạnh dưới góc độ mời gọi, dắn thân 
vào hành trì và đưa kiến thức Phật pháp đã học được trong 
các trường lớp trở thành nguồn dưỡng chất, thực phẩm rất 
đa dạng, phong phú thì tin chắc sẽ thấy được những giá trị 
đóng góp to lớn. Thiền sư Nhất Hạnh có cơ hội rất quý báu, 
trở lại Việt Nam trong bối cảnh chính trị nhạy cảm, ý thức 
hệ phức tạp trước và sau năm 1975, nhiều phong ba bão táp 
nhưng con đường của bậc cao Tăng đi luôn luôn vượt lên 
trên những cái mà con người cho rằng phải nên hay không 
nên trong từng giai đoạn nào đấy. Con đường hành trì Phật 
pháp phải vượt lên trên những cái đó. Nếu hành đạo dưới 
góc độ này thì thấy chân lý vững chãi và tồn tại lâu dài, bằng 
không sẽ bị rơi vào một sai lầm mà trong kinh Bát Đại Nhân 
Giác, đức Phật đã từng lưu ý, gọi là quốc độ nguy thuý. 


Nhìn nhận khách quan 


“Quốc độ nguy thúy” có thể được hiểu dưới hai góc độ. 
Thứ nhất, hiểu theo nghĩa đen, quốc độ là một cõi nước hay 
một quốc gia về phương diện vật chất thì giòn bở với tính 
cách vô thường của cuộc đời trong những điều kiện vật lý 
xung quanh. Thứ hai, hiểu quốc độ là một chính thê mà trong 
đó nó đóng vai trò chuyển đôi hay vận hành vận mệnh của 
quốc gia trong từng giai đoạn và bối cảnh lịch sử nào đó thì 
tin chắc, lời đức Phật dạy không bao giờ sai. Tức là, không 
có chính thê nào tồn tại lâu dài với cuộc đời, có những chính 
thể kéo dài 50 năm, 100 năm, 200 năm, 500 năm... tùy theo 


156 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


cơ cấu tổ chức và giá trị phục vụ mà nó đóng góp cho cuộc 
đời nhưng nó vô thường, không tồn tại mãi với cuộc đời để 
thấy được giá trị chân lý phải vượt lên trên hạn định đó. Nhìn 
dưới góc độ nên hay không nên trong giai đoạn lịch sử này 
hay giai đoạn lịch sử kia là tự động cô lập chính pháp trong 
khuôn của định chế chính trị và định chế thời cuộc, tự tạo ra 
những rào cản, khoảng cách rất lớn. 


Trong quá trình dẫn thân làm Phật sự, đôi lúc thấy hạnh 
nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm với 32 ứng thân là một 
trong những cách thức có thê học theo. Phải mang rất nhiều 
thân phận, cách thế, vận dụng rất nhiều phương tiện để Phật 
pháp và giá trị chân lý của đức Phật đã dạy vượt lên trên định 
chế mà hiện hữu và kiến thức hạn hữu của kiếp người không 
thể làm vẫn đục, bận chân, cản trở con đường dẫn thân của 
những bậc cao Tăng được. 


Nếu tiếp cận với Phật pháp, với những đóng góp của các 
bậc cao Tăng dưới góc độ đó thì sẽ thấy giá trị cho cuộc đời 
rất lớn. Còn nhìn ở một định chế hay lấy một góc độ chính 
thể bất kỳ đề nhận định, đánh giá thì không những không tiếp 
nhận được sự đóng góp mà lại gieo nghiệp rất xấu đối với vị 
cao Tăng đó nên trở thành người bất hạnh. Tạo ra sự cộng 
nghiệp ảnh hưởng giao thoa, lây lan tâm lý khiến người khác 
vì sợ hãi, thiếu dữ liệu, thiếu cách hiểu chính xác trở thành 
người xa lìa với những giá trị đóng góp ấy. Quả thật, đó là 
bất hạnh rất lớn cho cộng đồng Phật tử Việt Nam trong cũng 
như ngoài nước. 


PV: Xin thành thật cảm ơn thầy đã đưa ra cái nhìn tổng 
quát trong chuyến đi của Thiên sư Nhất Hạnh. Sự nhìn nhận 
với fư cách tụ sĩ vừa là học giả Phát giáo giúp thính giả 
có cái nhìn tốt hơn, nhận xét chính xác hơn về chuyến đi 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 157 


của thây Nhất Hạnh. Đi vào cụ thể, con xin thầy nói qua 
quá trình Thiên sư Nhất Hạnh giảng dạy ở trong nước gân 
bốn tháng? Xin thây cho biết, ảnh hưởng lời giáo hoá của 
thây Nhất Hạnh và Tăng đoàn của thầy đến quân chúng nói 
chung? Tiếp theo là ảnh hưởng chuyến hoằng dương này tới 
thanh thiếu niên, chính quyên, Phật tử Việt Nam ở quốc nội? 


TNT: Đề cập đến ảnh hưởng của Thiền sư Nhất Hạnh 
qua chuyến đi hơn ba tháng rưỡi tại Việt Nam phải nhấn 
mạnh các giá trị đóng góp thầy để lại với tư cách một thiền 
sư hướng dẫn đời sống tâm linh qua những buổôi thuyết pháp 
trong suốt thời gian thầy có mặt tại Việt Nam, ít nhất, có ba 
góc độ ảnh hưởng rất tích cực cho cộng đồng Việt Nam nói 
chung và các thế hệ Tăng-N¡ Phật tử trong nước nói riêng. 


Giá trị trận mưa 


Phương diện liên hệ đến chính trị, dù Phật giáo không liên 
quan đến chính trị, không cô suý cho bất cứ chính thê nào, 
không tán đồng, phê bình, chỉ trích bất kể cái gì không thích. 
Trên con đường đi, nếu đi đúng Phật pháp thì rõ ràng vẫn có 
những quan điểm nhất định nào đó về chính trị mà không cổ 
suý cho chính trị. Từ góc độ này, chúng ta thấy ảnh hưởng 
chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh đối với nền chính trị Việt 
Nam tất lớn. Trước nhất, giúp giới chức của Đảng Cộng sản 
trong nước hiểu được đạo Phật thông qua cách lý giải của 
Thiền sư Nhất Hạnh hoàn toàn không lệ thuộc và không phải 
như bộ mặt về tín ngưỡng truyền thống tôn giáo mà họ đã 
gặp trong mấy mươi năm qua, kế từ khi chủ nghĩa Cộng sản 
trở thành một ý thức hệ quan trọng của nước Việt Nam. Nền 
tảng đạo học, tâm lý học hiện đại để triển khai Phật giáo 
trong các ngõ ngách của xã hội khiến người trong nước phải 
xem lại cách hiểu của mình về Phật pháp. 


158 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Phật giáo và chính thể 


Đặt vai trò Phật giáo trong lịch sử cũng như thời hiện đại, 
chúng tôi còn nhớ một buổi thiền sư thuyết trình về đề tài 
“Tương lai của đạo Bụt ở Âu-Úc-Mỹ? cho khoảng 1.000 các 
nhà nghiên cứu về tôn giáo, làm công tác tôn giáo, giáo sư 
đại học và các nhà chính trị đã đề lại ấn tượng rất tốt. Chăng 
hạn, thiền sư nói: “Tồi nghe người ta nói, Đại sứ Việt Nam 
và phu nhân tại Pháp rất muốn đến Làng Mai, nhưng đến 
bây giờ chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp các vị. Săn đây, 
chúng tôi xin hỏi quý vị, yếu tố nào, cản lực gì khiến quý vị 
không thể đến Làng Mai được? Rõ ràng, Làng Mai không hê 
có súng ống, rào cản, những cách dò xét các thủ tục này nọ, 
tại sao các vị không đến được?”. Cách đặt vẫn đề đó rất có ý 
nghĩa trong bối cảnh của hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, vì 
nó có một giai đoạn lịch sử dù không thành văn nhưng các 
Đảng viên không đi chùa, sinh hoạt tôn giáo. 


Thiền sư nêu sự kiện Làng Mai ra để muốn nhắn nhủ 
với các vị Đảng viên, “Jý do gì khiến các vị không dám đến 
chùa?”. Các vị biết, truyền thống lịch sử nước Việt Nam 
được cường thịnh trong suốt bốn thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế 
kỷ XIV đưới hai triều đại Lý và Trần là nhờ vào chất liệu tâm 
linh, chất liệu Bi-Trí-Dũng, những đóng góp to lớn của các 
vị thiền sư, cao tăng, nghĩa sĩ Phật giáo. Tại sao hiện tại lại 
xem đạo Phật như cái gì đó xa lạ? Chúng ta có một phản ứng 
đây ngược cái xa lạ đó ra bên ngoài, đến nỗi làm thương tôn 
Phật giáo ở góc độ này hay góc độ khác. Nên, cách giới thiệu 
đạo Phật dưới góc độ của tâm học và đạo học làm họ thấy 
đạo Phật rõ ràng phù hợp với những cái mà họ có thê cho là 
số một trong lịch sử tiễn hóa của nhân loại. Họ có thê cho họ 
là tất cả ấy vậy mà họ thấy được, bao nhiêu thế kỷ trước đức 
Phật đã vượt lên trên những cái họ cho họ là số một. Chúng 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... s 159 


tôi nghĩ, cách thức hành đạo, truyền bá, giới thiệu một cách 
khoa học đó làm người ta phải suy nghĩ lại. 


Cách đặt vẫn đề khác, Thiền sư Nhất Hạnh đưa vào cách 
thế làm cho não trạng của những nhà lãnh đạo trong nước 
phải thay đổi. Ví dụ, thiền sư nói: “Chúng tôi không "ngạc 
nhiên khi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày đều ngôi 
thiên và khi được mời đến những nơi quân đội thay vì thuyết 
trình về chiến lược, chiến thuật thì Đại tướng lại truyền bá 
con đường thiên quán cho các bình sĩ để họ có thêm tỉnh 
thân vô uỷ, chỉ hùng cường, quan niệm về sống chết rất tâm 
thường, lòng yêu nước phát triển hơn bởi trong lịch sử Việt 
Nam, tổ tiên chúng ta đã từng làm điều đó. 


Chúng tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cựu Thủ 
tướng hay Chủ tịch nước trước lúc chết lại trở thành một 
Phật tử vì tô tiên chúng ta đã từng làm thể”. Sự khác biệt 
Thiền sư Nhất Hạnh muốn nhắn nhủ giới chức lãnh đạo trong 
nước là, tổ tiên chúng ta đến với đạo Phật khi họ còn rất trẻ, 
còn nhiều tiềm năng, nhiều nhiệt huyết có thê biến ước mơ 
thành hiện thực. Bây giờ, quý vị đến với đạo Phật vào tuôi xế 
chiều, đĩ nhiên không muộn màng nhưng đã bỏ một khoảng 
thời gian rất xa, khoảng thời gian có thê làm được rất nhiều 
việc mà lại không làm. Thiền sư Nhất Hạnh nhắn nhủ giới 
chức lãnh đạo vê chính trị, không chí những nhà làm công 
tác chính trị, cầm cân nây mực của quốc gia trong từng bối 
cảnh, giai đoạn lịch sử nào đó mà tất cả những nhà văn hoá, 
nhà học thuật, nhà nghiên cứu, đặc biệt những nhà kinh tế 
cần phải ứng dụng Phật pháp khi còn trẻ để có thể thấy được 
rằng, bên cạnh những giá trị vật chất đang theo đuổi và có 
được cần được hỗ trợ bởi một giá trị tỉnh thần cao hơn đề đời 
sống con người không bị khập khiễng, ngoài bước chân của 
vật chất thì cần phải có bước chân tinh thần hỗ trợ. 


160 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Cách thức đánh động như vậy là chất xúc tác và tạo ra cơ 
chế thay đổi não trạng, tư duy của con người, khi đạt được 
giá trị vật chất rồi con người vẫn thấy thiếu một cái gì đó. 
Những cách thức đặt vấn đề của Thiền sư Nhất Hạnh khiến 
não trạng có nhiều sự thay đổi về chính trị ở những người 
đang đóng vai trò rất quan trọng trong nước. Nhận định dưới 
góc độ này sẽ thấy, chuyến đi đó rất tích cực. Mấy mươi năm 
trời, kế từ năm 1975 trở về đây, hầu như người ta đánh giá 
đạo Phật là đạo rất mê tín, là đạo dành cho người hấp hối 
hoặc đã qua đời. Như vậy, bộ mặt Tù-Bi-Trí-Dũng từ cách 
thức dấn thân, hội nhập vào cộng đồng xã hội với tinh thần 
vô ngã vị tha, vô uý của đức Phật, các vị Bồ-tát, các bậc cao 
Tăng được xã hội Việt Nam nhìn nhận như một tôn giáo bị 
quan, yêm thế. Vì thế, cách thức dẫn thân của Thiền sư Nhất 
Hạnh, ít nhất là dám đặt ra vấn đề cần phải thay đổi về cái 
nhìn đối với tôn giáo, đừng đưa chính trị vào tôn giáo để 
hai bên đừng lũng đoạn, tạo nỗi bất hạnh lẫn nhau, điều mà 
nhiều người đã suy nghĩ và lên tiếng. 


Lên tiếng có thê tạo ra sự đối kháng hoặc những suy nghĩ 
mà không dám đặt vấn đề hoặc có thể nói người ta nghe 
nhưng không chấp nhận là sự thật. Thiền sư đã đưa ra được 
vấn đề với tinh thần từ bi và xây dựng của nhà Phật. Chúng 
tôi tin chắc, đù người khó tính cỡ nào, người có thần tượng 
học thuyết, chủ nghĩa cá nhân chừng nào đi nữa thì vẫn tiếp 
nhận nó dưới góc độ rất khách quan. Qua sự khách quan đó 
sẽ thấy nó tạo ra sự thay đổi, đừng can thiệp lẫn nhau, chính 
trị đừng đưa vào đạo Phật. Dẫu dưới góc độ chính trị Cộng 
sản hay chính trị đối kháng Cộng sản, chính trị Tư bản hay 
chính trị sau Tư bản... nếu đưa vào đạo Phật tất cả những 
cái đó thì làm cho đạo Phật không còn là nền tảng cung ứng 
giá trị tâm linh vốn vượt lên trên hạn cuộc thông thường của 


ẢNH HƯỞNG CHUYÉN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 161 


cuộc đời. Về phương diện chính trị, Thiền sư Nhất Hạnh đã 
khuấy động được não trạng của những người được xem như 
đóng vai trò quan trọng trong khuynh hướng phát triển của 
Phật giáo hay khuynh hướng có mặt của đạo Phật trong nước 
Việt Nam mấy mươi năm qua, cần sự thay đổi rất cơ hữu 
chung cho cả dân tộc. 

Bước chân tâm linh 

Giá trị lợi ích thứ hai là giá trị về tâm linh, nếu nhìn cách 
thức hành đạo của thầy Nhất Hạnh, nhìn cách thầy dẫn dắt 
đạo Phật Việt Nam ở hải ngoại như Mỹ, những nước từng có 
nền tảng Thiên Chúa giáo, Tin Lành làm chuẩn thế mà đạo 
Phật đã len lỏi vào cộng đồng của người phương Tây không 
thông qua chiến tranh, cuồng tín, kinh tế theo kiểu “heo đạo 
có gạo mà ăn”. Nhưng, người ta vẫn thây đạo Phật có giá trị 
tỉnh thần lớn và mạnh, làm cho giới tri thức, nghiên cứu Việt 
Nam phải xem lại vấn đề về cách thức đã hiệu đạo Phật thông 
qua văn chương ảnh hưởng thấp kém do kỳ thị đạo Phật từng 
diễn ra trong lịch sử văn học Việt Nam, từ góc độ đó, tin rằng 
giới nghiên cứu sẽ có cái nhìn khác hơn về đạo Phật. 

Trước nhất, họ có thể thấy đạo Phật mà Thiền sư Nhất 
Hạnh giới thiệu ở phương Tây là một đạo Phật rất trẻ trung. 
Hình ảnh gần 200 người xuất thân từ 30 quốc gia, tôn giáo 
khác nhau có vai trò, vị trí xã hội rất lớn, có tiến sĩ, luật sư, 
giáo sư, thậm chí có vị đã từng làm linh mục, mục sư Tin 
Lành mà trở thành đệ tử của thiền sư thì rõ ràng điều đó cho 
thấy một đạo Phật tâm học vượt lên trên tất cả hạn cuộc, biên 
cương của tôn giáo, bờ cõi ý thức hệ, những hạn cuộc trong 
và ngoài nước. Do đó, giới trí thức Việt Nam có nhiều cơ hội 
suy nghĩ lại cách thức đã từng ứng xử đối với đạo Phật trong 
mấy mươi năm qua. 


162 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


Góc độ đó được hỗ trợ rất hay bằng hoạt động thiền hành, 
với tư cách là hành giả, thiền sư dẫn một đoàn thiền sinh mây 
trăm người đi rất an nhiên, tự tại, thảnh thơi ở những khu 
vực rất hiễm sự hiện hữu của các tu sĩ. Có thể thấy tu sĩ Phật 
giáo đi chợ búa, chợ tết, chợ hoa... nhưng chưa thấy những 
vị ấy đi với tính cách thiền hành, thiền quán. Thiền sư Nhất 
Hạnh có cơ hội rất quý báu mà người trong nước không có 
được, đi thong dong tự tại ở chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân 
hoặc những khu vực quan trọng của nền văn hóa Việt Nam 
như Huế. 


Những bước ổi của các thiền sinh dưới sự hướng đạo của 
thiền sư đã làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ. Tại sao 
có những người tu sĩ là người phương Tây? Thường trong 
nước có bệnh quan niệm ngoại là quý, cái gì của ngoại quốc 
cũng phải hấp dẫn, giá trị hơn trong nước. Bây giờ, những 
người coi là quý, tốt lành đó trở thành đệ tử của thiền sư, đệ 
tử của Phật thì rõ ràng giá trị tâm linh đức Phật đề lại trong 
kinh điển mấy mươi thế kỷ qua chắc chắn phải vượt lên trên 
những giá trị mà họ đã học được ở trong kinh thánh hoặc từ 
cách thức khéo léo dẫn dụ của các vị linh mục, các nhà thần 
học có mặt trong lịch sử đạo của họ trong nhiều thế kỷ vừa 
qua. Nội chừng hình ảnh nhà sư đi thong dong tự tại ở các 
khu phố chợ đã làm cho quần chúng phải đặt lại vấn đề rằng 
đạo Phật phải có giá trị nào đó nên mới thu hút nhiều giới trẻ, 
giới tri thức từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Tiếp đến, nếu tinh tế một chút có thê thấy được cách thức 
thiền sư muốn con người trở về nguồn đạo Phật ở chỗ, ngày 
xưa đức Phật đi hành đạo thông qua con đường hành khắt. 
Hành khất này không phải để chứng tỏ một đạo Phật tách 
rời khỏi kinh tế, lao động mà vẫn nêu cao giá trị tinh thần, 
là nơi quy ngưỡng cho quần chúng. Mỗi bước chân thong 


ẢNH HƯỞNG CHUYÉN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 163 


dong tự tại làm người ta tương phản lại chính bản thân thấy 
được rằng mình là một quốc Sư, người cầm cân nây mực, nhà 
chính trị, kinh tế, ngoại g1ao hay với vai trò, vị trí nào đó, rất 
lớn trong xã hội, có tất cả những phương tiện ở cuộc sống 
nhưng chưa chắc có được cuộc sông hạnh phúc thong dong 
tự tại như những Tăng-Ni trong tay có thể không có một tắc 
đất, trong túi không hề có một đồng xu và trang phục giản 
đơn với một màu nâu sòng hoặc màu vàng tượng trưng cho 
sự giải thoát. Họ sống an nhiên với nụ cười thoải mái, không 
phải cười gượng gạo, cười làm duyên hoặc theo phản ứng 
sinh học mà cười bởi họ có được chất liệu hỷ lạc thông qua 
con đường hành trì, dấn thân. 


Chỉ chừng đó đã làm cho những người thành phô Hồ Chí 
Minh, Hà nội, Huế phải tương phản lại với những giá trị họ 
có và cho rằng giá trị an lạc thuộc về giác quan là giá trị số 
một. Nó như Niết bàn trần thế nhưng bị đánh đồ hoàn toàn 
bởi những giá trị tĩnh tại tỏa ra từ đời sông nội tâm, chuyển 
hóa đời sông nghiệp chướng. Chúng tôi nghĩ, chừng đó hình 
ảnh đã khiến giới tri thức, bình dân ở Việt Nam nhìn thấy đạo 
Phật rõ ràng rất khác với những gì họ thấy trong quá khứ với 
hình thức tín ngưỡng pha tạp rất nhiều các truyền thống tín 
ngưỡng mê tín của các tôn giáo có mặt trước khi đạo Phật 
xuất hiện tại Việt Nam. Như vậy, về phương diện xã hội, rõ 
ràng thời gian Thiền sư Nhất Hạnh có mặt ở Việt Nam đã tạo 
ra một cái nhìn mới mẻ cho quần chúng đối với Phật giáo. 
Động lực cho hành giả trẻ 


Thứ ba, chúng tôi muốn đề cập đến ảnh hưởng của chuyên 
đi đối với hành giả, tức những con người có một quá trình 
tu tập với nhiều pháp môn, nhiều con đường hành trì và dẫn 
thân khác nhau ở Việt Nam trong thời gian dài về trước. Giới 
tu sĩ trẻ Việt Nam từng nghe, biết đến Thiền sư Nhất Hạnh 


164 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


qua các tác phâm như, Nẻo Vẻ Của Ý, Nẻo Vào Thiển Học, 
Duy Thức Học Thông Luận hay Nói Với Tuổi Trẻ, Nói Với 
Tuổi Hai Mươi và nhiều tác phẩm văn học, lịch sử ấn tượng 
khác thầy viết trong thời gian còn là Sa-di hoặc Việf Nam 
Phật Giáo Sử Luận... mà họ đã thần tượng thầy từ lâu. Họ 
cũng từng nghe băng giảng của thầy được đưa về Việt Nam 
một cách thầm lặng, từng đọc những cuốn sách in thô ở Việt 
Nam mà có giai đoạn không được phép phổ biến trong các 
chùa vì hạn chế từ phía giới chức lãnh đạo. Bây giờ, họ có cơ 
hội gặp thầy trực tiếp, tin chắc sự tiếp xúc đó tạo ra một tiền 
trình quan sát và theo dõi. Người ta quan sát thầy với hình 
thức hành giả và đắn đo, giữa kiến thức và sự hành trì của 
thầy có ăn khớp, tương thích với nhau không?. Rõ ràng, họ 
tìm được câu trả lời “có”. 


Như vậy, những gì đóng góp cho Phật giáo thông qua các 
tác phẩm bất hủ phản ánh kinh nghiệm tu học rất vững chãi. 
Nền Phật pháp mà ngài tiếp thu được từ truyền thống Phật 
giáo Việt Nam rất lớn, làm cho cách đi, đứng, nói, hành đạo, 
giải quyết xung đột, tháo gỡ bế tắc, cách đề hoà giải những 
đối lập với nhau là một trong những điều giới trẻ cẦn tham 
khảo. Vì, con đường của Phật giáo là con đường hòa giải chứ 
không phải đối lập, con đường dung thông chứ không phải 
đối kháng, con đường vượt lên trên tất cả những đối lập hàng 
ngày, từ ý thức hệ chính trị, tôn giáo, tuổi tác của thế hệ đi 
trước đối với thế hệ đi sau hay ý thức hệ giữa nam và nữ. 
Chúng ta bắt gặp được ở thầy Nhất Hạnh cách thức truyền 
đạt và hành đạo đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Số lượng hơn 
1.000 Tăng-Ni tại chùa Hoằng Pháp, 1.000 ở Bình Định, Huế 
và rất nhiều tại Hà nội, rõ ràng rất khao khát về phương điện 
hành trì. Tiếc là, thời gian vừa qua do hạn chế của lịch sử nên 
không có cơ hội quây quần bên nhau trong thái độ hòa hợp, 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 165 


đoàn kết, thương yêu, chăm sóc cho lý tưởng Phật pháp, sự 
dân thân hành đạo tạo ảnh hưởng lớn cho cộng đồng và phục 
vụ xã hội. 

Cách thức của thầy Nhất Hạnh thông qua con đường hành 
trì đó khiến giới trẻ khao khát và có được niềm hy vọng 
mới. Tin chắc con đường hành trì đó được giới thiệu thêm 
lần thứ. hai, thứ ba trong vòng vài năm tới thì hạt giống thầy 
gieo trồng trong thời gian quá ngắn (hơn ba tháng Tưỡi) ây 
mới thật sự nây mâm, sinh sôi và phát triển. Bằng không, nó 
có thê trở thành giống như một cơn mưa trên sa mạc tạo sự 
bốc hơi từ những giọt mưa tiếp xúc ở trên cát nóng bỏng đó 
nên nó có thể trở thành một phong trào nhất thời, cuối cùng 
lại tắt lim. Do vậy, một phong trào khi được tác động, g1eo 
vào tâm thức thế hệ trẻ rồi thì cần có sự hỗ trợ nuôi dưỡng 
và hành trì. Vì thế, việc trở về Việt Nam của Thiền sư Nhất 
Hạnh hay những bậc giáo thọ lớn của Làng Mai cần phải 
nhiều hơn nữa để giới thiệu thêm dù ở trong nước cũng có 
những phương pháp hành trì, con đường dẫn thân, tô chức tu 
học rất hay nhưng ít nhất chúng ta có thêm giá trị tham khảo 
làm phong phú hóa cách nhìn về đạo Phật, cách hành đạo, 
con đường dẫn thân và rõ ràng mang lại nhiều lợi lạc cho rất 
nhiều quần chúng. 


Từ góc độ sự hành trì, Thiền sư Nhất Hạnh mang lại 
những khao khát và đáp ứng phần nào về sự khao khát đó 
nên mở ra vận hội mới, không khí rất tích cực đối với giới trẻ 
Tăng-Ni, Phật tử trong nước mà mấy mươi năm qua họ chưa 
từng tìm thấy không khí đó. Có thể nói một cách khách quan, 
không khí như vậy chưa từng có trong lịch sử mấy mươi năm 
qua tại Việt Nam. 


Tóm lại, nhìn từ góc độ chính trị hay từ tác động về phương 
diện xã hội và ảnh hưởng chuyên đi của thây trong đời sông 


166 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


cộng đồng, đặc biệt trong tổ chức sinh hoạt của Tăng-NI, 
Phật tử thì ba phương diện này được rất nhiều đóng góp tích 
cực từ Thiền sư Nhất Hạnh. Trước đây, những vị tôn đức, dù 
đạo cao đức trọng, có dẫn thân nhưng do hạn chế thời cuộc, 
biến có lịch sử mà không thể đóng góp như thiền sư đã mang lại 
cho cộng đồng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi tin, nếu 
có cách thức hành đạo, nới rộng vòng tay thân ái, đoàn kết, hoà 
hợp Phật giáo trong và ngoài nước thì rõ ràng có cơ hội đóng 
góp cho cộng đồng người Việt Nam. Đừng nghĩ, làm cho tông 
phái này giáo phái nọ mà cần nghĩ, làm cho đại cuộc Phật giáo 
Việt Nam vượt lên trên hết tất cả ý thức hệ giáo hội thì mới đáp 
ứng nhu cầu tâm linh rất thiếu thốn, đặt nặng về phong tục tập 
quán trong nhiều năm qua tại Việt Nam. 


PV: Xin cảm ơn thây! những điều thây vừa dạy là một 
phân anh em chúng con trong chương trình phát thanh Đuốc 
Tuệ có gắng theo đuổi. Câu hỏi cuối đề cập với thây về công 
việc của Thiên sư Nhất Hạnh. Con xin hỏi thầy, qua cơn mưa 
như thây dẫn dụ chuyến viếng thăm của Sư ông Nhất Hạnh 
đổi với Việt Nam thì theo ÿ thầy, những Tăng-Ni ở Việt Nam 
có thể làm gì tiếp tục theo đó? Và những Tăng-Ni trẻ sẽ ảnh 
hưởng như thể nào? Những công dán trẻ nhìn Phát giáo Việt 
Nam sau này như thể nào và họ có thể đóng góp gì cho đất 
nước qua những. bài học về Phật giáo mà họ được tiếp xúc 
với Thiên sư Nhất Hạnh? 


Tiếp nhận từ trận mưa 

TNT: Ảnh hưởng của chuyến đi là điều không thể phủ 
định giá trị đóng góp của rất to lớn. Nhưng, muốn tạo ra 
một phong thái mới về hành đạo và dẫn thân trong nước thì 
nó phải thực sự thể nghiệm trong lòng dân tộc Việt Nam. 
Những giá trị vay mượn thường đem lại giá trị nhất định 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 167 


của bởi cách thức thiền sư hành đạo ở Làng Mai, phương 
Tây đặt trên nền tảng phong tục tập quán của họ, nếu nhập 
cảng nguyên xi nền Phật giáo đó vào nước Việt Nam thì sẽ 
không thuận lợi 100% như suy nghĩ. Chúng tôi vẫn tin, phải 
có những phương thức hành trì chiếm 70% của cách đó cộng 
30% phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam thì có thể khiến 
ảnh hưởng đó càng ngày càng lớn mạnh hơn. 


Chẳng hạn, cách ca tụng trong Làng Mai của Thiền sư 
Nhất Hạnh mang âm hưởng nền âm nhạc thánh ca phương 
Tây mà những người phương Tây không thể thiếu những 
yếu tố tỉnh thần đó được nên nó thành công tại đấy. Nếu áp 
dụng nó vào Việt Nam thì e rằng không thích hợp lắm bởi 
người Việt Nam có nền nhạc dân tộc riêng, cách thức tán 
tụng truyền thống mang âm hưởng gần gũi với cách hiểu và 
tiếp cận thông qua nhạc cụ của Việt Nam. Nên, có thê lấy nội 
dung những bài trong Làng Mai thường đọc, tụng, ca hát rất 
hay đó phô lại theo điệu thích ứng của người Việt Nam thì 
mới ảnh hưởng tiếp nhận dễ dàng, bằng không, sự đối chọi 
về văn hoá tạo thành bản ngã làm cho con người không bao 
giờ tiếp nhận được những cái khác với mình, dù cái đó hay 
hơn, hấp dẫn hơn, có giá trị đóng góp hơn và mang lại chức 
năng chuyên hoá cao hơn... vẫn bị đây ra và còn có thê coi là 
phi chân lý vì không hợp thời, hợp cơ... Từ góc độ này, cần 
phải có một đạo Phật ứng dụng mới, cộng với phong tục tập 
quán Việt Nam cùng những gì thiền sư đã làm rất thành công 
ở phương Tây để tạo ra con đường dấn thân rất tích cực cho 
những người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. 

Dĩ nhiên, giới trẻ có được khao khát và sự năng động, 
khao khát của họ có thê đặt họ vào trong cách thế duy trí, tức 
là những ước mơ của họ có thể lớn hơn những cái hiện thực 
họ đã có, phải quý trọng những điều đó. Để đạo Phật được 


168 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


phát triển mạnh ở Việt Nam thông qua giới trẻ, tất nhiên cần 
phải gieo những hạt giống tươi mát mà kinh điền nhà Phật 
thường gọi là trạng thái hỷ lạc. Hỷ lạc được giới thiệu trong 
thiền quán như một cửa ngõ của Sơ thiền và Nhị thiền thông 
qua chuyền hóa được sự lệ thuộc hoạt động tính dục của con 
người như nhu cầu hưởng thụ giới tình, nhu cầu có mặt của 
một con người trong cuộc đời. Rồi có thể như hệ quả của sự 
chuyên hoá đời sống cảm xúc âm tính thông qua con đường 
thiền quán. Lấy con đường của hỷ lạc và có thể tạo ra nhịp 
nói thông qua các hoạt động mà thông thường cho là những 
hoạt động rất bình thường. Ví dụ, lời ca tiếng hát, sinh hoạt 
giới trẻ, sinh hoạt cộng đồng... nạp chất liệu hỷ lạc đó vào 
bên trong theo cách thức thiền sư đã làm, làm rất thành công. 


Ví dụ, thiỀn sư đã tạo ra những bài ca, giá trị của nụ cười 
như chất liệu của cuộc sống. Thay vì nói sự hỷ lạc khiến 
người fa thấy giống như thuật ngữ khô khan, lạ lẫm, thuật 
ngữ liên hệ đến thiền mà có thê người đi Tịnh Độ tông không 
thích bằng hình ảnh một nụ cười, bằng hình ảnh của sinh hoạt 
giới trẻ, lời ca tiếng hát. Trong sự sinh hoạt đó, giới trẻ có 
thể tìm thấy được chất liệu của hỷ lạc. Do đó, họ có thể đến 
với đạo Phật dễ dàng hơn bằng không họ có thể nói, đạo Phật 
không dành sân tâm linh, không gian sinh hoạt cho chúng tôi 
mà chỉ đành cho những người già, ưu ái những người gần đất 
xa trời. Như vậy, nhiệt huyết của họ không có cơ hội đóng 
góp, rồi tinh thần không có cơ hội được trưởng thành. Chính 
vì thế, giá trị rất cao, rất quý ở đạo Phật vĩnh viễn xa rời VỚI 
đời sống quần chúng giới trẻ, sự tổn thất rất lớn. 

Thông qua cách thức Thiền sư Nhất Hạnh hành đạo ở Việt 
Nam, có thê vay mượn một vải yếu tố để đây mạnh được 
hoạt động sinh hoạt giới trẻ đi lên bằng cách đưa vào lời ca 
tiếng hát. Lời ca tiếng hát về đạo rõ ràng không quá mới mẻ 


ẢNH HƯỞNG CHUYÊN ĐI CỦA THIÊN SƯ... * 169 


trong truyền thống Phật giáo Đại thừa bởi biết rằng, khi đức 
Phật nói những bản kinh Đại thừa thì trước những bài kinh 
đó đều có chư thiên, những vị thần Khẩn na la trỗi lên những 
cung nhạc du đương, trầm bổng ca ngợi đạo lý, tán đương 
Tam bảo, nói rõ về giá trị của sự hành trì để làm cho những 
cử toạ, các thính giả có mặt lúc bấy giờ thấy họ được khởi 
động tích cực. 


Sự khởi động ấy làm nóng về phương diện tâm linh và họ 
có được chất xúc tác đi vào lời pháp hiệu quả hơn. Nên, chỉ 
cần thay đổi, từ nội dung của lời ca tiếng hát về yêu đương, 
thất tình, tình cảm nhỏ bé và tầm thường đó bằng nội dung 
của thiền quán, chuyền hoá và sự tu tập, của sự dẫn thân thì 
sẽ làm cho giới trẻ thấy được mình có mặt trên cuộc đời này 
thông qua sự giúp đỡ cuộc đời, làm lợi ích cho quần chúng và 
họ sẽ gắn bó nhiều hơn. Có thê vay mượn những hoạt động 
đó bằng cách lấy những nội dung rất tích cực trong đại thừa 
tạo thành cầu nối cho họ có mặt trong chùa, và sự có mặt ấy 
mang lại lợi ích cho những người khác. Như vậy, sự có mặt 
đó có lợi cho cả Phật giáo, cả người trực tiếp dẫn thân. 

Mục đích ra đời của đức Phật được nói trong kinh Pháp 


r 
^ 


Hoa là “Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến”, có nghĩa, sự ra đời 
của đức Phật và sau đó hình thành đạo Phật để mang lại tiềm 
năng giác ngộ cho con người thông qua con đường giáo dục. 
Giáo dục đầu tiên nằm ở vai trò của nhà hoằng pháp là “khai 
th†”. Hai động từ “Khai” và “Th” mở ra vận hội “7£” và 
“Giác”, tạo ra nhận thức chính xác, phương pháp luận, con 
đường dấn thân và cuối cùng, 50% còn lại nằm tại con người 
của hành giả, ở tuôi trẻ, là phải “Ngớ” và “Nhập”, phải sẵn 
sàng mở mắt khách quan, phải tiếp nhận đóng góp của những 
bậc cao Tăng, của những người đi trước bằng tắm lòng vượt 
lên trên ý thức hệ chính trị, tôn giáo để thấy được giá trị rất 


L2 


17 * PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI 


lớn. Khi tiếp cận dưới góc độ đó thì rõ ràng đã mang nó vào 
trong cuộc đời, phải đưa nó vào trong cuộc sống và biến nó 
thành một phần không thể thiếu trong giá trị của sự hành trì. 
Lúc đó, nhà Phật nói, đang với nó là một, sự thể nhập với nó 
mang lại giá trị rất thực tế trong cuộc đời. Nếu áp dụng những 
lời Phật dạy trong kinh điển đại thừa và những phương tiện 
Thiền sư Nhất Hạnh đã làm rất thành công ở phương Tây với 
những øì thầy dạy trong ba tháng rưỡi ở Việt Nam năm vừa 
qua thì có thể tạo một bộ mặt rất mới cho Phật giáo. 


Dĩ nhiên, bộ mặt mới cho Phật giáo không có nghĩa cách 
tân giáo lý, thay đổi chánh pháp, làm mới những gì đức Phật 
nói đề tạo ra những cái mới, hoàn toàn không có. Bản chất 
của đức Phật và lời dạy của Ngài luôn luôn mang tính khế cơ, 
có điều cách thức hiểu và hành trì trong từng bối cảnh lịch sử 
với nhiều bối cảnh, nền tảng văn hóa khác nhau không làm 
con người có mặt trong giai đoạn đó thấy nó là một phần sự 
sống của mình. Nên phải cách tân và có thể vay mượn, học 
hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mà Thiền sư Nhất Hạnh đã 
làm thành công trong những năm tháng thầy có mặt tại Việt 
Nam cũng như trong mây mươi năm lưu vong, thầy đã giới 
thiệu một đạo Phật rất tươi mát, trẻ trung, nhẹ nhàng có giá 
trị thiết thực đặt trên nền tảng văn hóa tự lập mà thế giới 
phương Tây đã đi về và rất gần gũi với Phật giáo. 

Nếu áp dụng Phật giáo với chất liệu đó, chúng tôi tin chắc 
giới trẻ Việt Nam sẽ thấy đạo Phật là nhu cầu không thể thiếu 
đối với họ. Họ không đến với đạo Phật sẽ mất nhiều lợi lạc, 
tồn thất và có thể biến họ thành nạn nhân của sự xung đột ý 
thức hệ, sự tranh chấp kinh tế hoặc hưởng thụ vật chất mà 
đánh mắt những giá trị mà chỉ cần mở mắt ra nhìn, đề lỗ mũi 
tiếp xúc với không khí tâm linh của những giá trị rất quý báu 
trong cuộc sống. 


ẢNH HƯỞNG CHUYÉN ĐI CỦA THIÊN SƯ... s 171 


PV: Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ thành kính cảm 
ơn thây! Tuy thời gian có hạn nhưng thầy đã dành cho đề tài 
liên hệ đến chuyển trở về của Thiên sư Nhất Hạnh cái nhìn 
rất rõ ràng và đây đủ, nhận xét rất lạc quan. Nhân danh 
chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, một lần nữa, chúng con 
thành kính cảm ơn thầy và có thể nói, chúng con đã được 
nghe câu trả lời của một tu sĩ vừa là học giả vừa là hành giả. 
Xuyên qua việc trả lời của thây, thính giả chương trình Đuốc 
Tuệ có thể học thêm những điều đó, nhất là của một vị học 
giả và hành giả Phát học nói với thính giả cũng như Phát tử 
Việt Nam về vấn đề tu học, đặc biệt sự tu học theo cách Sư 
ông Nhất Hạnh đã làm được thây nhìn và khai triển rõ rệt. 


xkk 


